PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


HÀNH TRÌNH SANG XỨ 
PHẬT 


Ty khưu Bửu Chon 
(Naga Thera) 


DI. 1955 — P1.2499 


MUC LUC 

PHI LỘ ویو‎ p "-——— HET dung 3 

Hành Trinh Sang Xứ Phật..........................-. ioe 9 
1. Khởi hành từ Nam-Vang qua Vọng Các. .............................----- «<< c2 9 
2. Từ Vọng Các sang Rangoon. ......................... .-- میم وم‎ nane مدوم موی‎ 12 
3. Từ Rangoon sang CaÏCUffa............................ eese 18 
4. Lịch sử Phật giáo Tích LAN. .......................- sss 20 
5. Chiêm bái máy chỗ động tâm và di vòng quanh An P6................. 25 


6. Thinh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tê. ........ sss 50 


Phi Lò 

Người Trung Hué và Việt Nam, mỗi năm đến tiết thanh 
minh thường bày ra lễ tảo mộ dé tỏ lòng nhớ đến ân đức ông 
bà, cha mẹ đã quá cố. Cũng như người Pháp thường đến 
viếng thư viện của văn hào Victor Hugo, hay phòng thí 
nghiệm của nhà thông thái Pasteur, vì ái mộ sự nghiệp văn 
chương khoa học của các Ngài. Còn người tu Phật thì lại 
được hy vọng viếng những nơi thánh tích về Đức Phật Tổ 
Thích Ca Mâu Ni. Hòi xưa đường giao thông bat tiện đã có 
biết bao nhiêu nhà mộ đạo như thầy Huyền Trang chẳng hạn 
dám hy sanh mạng sóng trái qua bái sa mac và nhiéu quóc 
độ dà man rừng ru dé sang tận Trung An Độ dé chiêm bái 
máy chó dóng tám. 
Về phán tôi từ khi xuất gia nương theo chánh Pháp và hấp 
thụ được chút ít chơn lý giải thoát thì hằng nhớ đến ân đức 
của dang Cha lành. Những nhà sư muốn cúng dường Đức 
Thé Tôn thì chi có cách là rang hành theo lời dạy của Ngài 
hầu mau dứt khó, với một di sản von vẹn với tam y và quả 
bát, giống như loài chim có cái mỏ và cặp cánh, thì mong gì 
được sang tận xứ Án Độ dé chiêm bái máy noi thánh tích. 
Đó là không nói đến thời cuộc quốc tế khó khăn hiện nay đã 
làm trở ngại cho việc xuất dương không nhỏ. 
Nhưng bỗng đâu nhóm thiện tín Sài Gòn rất trong sạch với 
ngôi Tam bảo yêu cầu tôi sang Tích Lan và An Độ dé nghiên 
cứu và học hỏi thêm Phật giáo Nguyên Thủy. Lúc dau tôi 
còn do dự vì nghĩ rằng tại Cao Miên cũng có đầy đủ Kinh 
Luật Pali, nếu hành giả nào hết lòng tu tập thì cũng được kết 


4 


quả theo sở nguyện, hơn nữa trong thời buổi vật chất này, 
cuộc viễn du của một nhà sư thật là cam go bắt tiện, nhứt là 
giới luật cắm nhặt sự mang tiền bạc theo mình. Nhưng tôi 
sực nhớ lại lúc gan nhập Niết-bàn, Đức Phật có thuyết cho 
tôn giả Ananda nghe như vây: “Này Ananda, sau khi Nhu 
Lai nhập diệt và trong budi Như Lai néu có người muốn thấy 
Như Lai thì nên đi viếng bốn chỗ động tâm sau đây: Chỗ 
Như Lai giáng sanh tại vườn Lumbini, chỗ Như Lai thành 
đạo tại Bồ Đề Tràng (Bodhigaya), chỗ Như Lai quay bánh 
xe Pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Giả (Isipatana) và chỗ Như 
Lai diệt độ tại rừng Kusinara dưới hai hàng cây song long 
thọ. 


“Những ai có duyên lành đi tới bòn chỗ động tâm ấy dè 
chiêm nghiệm về ân đức của dáng Chánh dáng Chánh giác 
và sự vô thường của đời Ngài, rồi phát tâm chan nản thé sự, 
thì có khi cũng được đắc đạo quả Niết-bàn hay ít ra cũng 
thoát khỏi bốn đường đữ trong kiếp vị lai”. Vì nhớ đến câu 
Phật ngôn ấy nên tôi mới quyết dạ hy sinh, không nài khó 
nhọc, nguyện xông pha đất lạ quê người, nơi mà khí hậu, 
phong hóa, ngôn ngữ và cách sinh hoạt mỗi mỗi đều khác 
han xứ ta. 

Còn nói qua chuyện xin giấy tờ xuất dương cho một Việt 
kiều ngụ tại đất Miên, thì đó là một việc hết sức cam go. 
Người đương sự phải trải qua nhiều cơ sở chuyên trách Pháp- 
Miên và các lãnh sự quán ngoại quốc: Xiêm, An Độ, Miễn 
Điện. Tích Lan .v.v... Hơn nữa, cuộc xuất ngoại của một nhà 
sư cần phải được hội Tăng già bòn xứ ưng thuận sau khi biết 
rõ hạnh kiểm và trình độ học thức về Kinh Luật. Trải qua 
một thời gian hơn 3 tháng nhứt là nhờ ngài Đốc Phủ Như đã 
tận tâm lo giấy tờ và thiện tín các nơi hộ độ chi phí mà cuộc 


5 


xuất đương của tôi mới được thực hiện và budi khởi hành 
nhứt định vào lúc 4 giờ chiều ngày 13-6-1952 tại phi trường 
Pochengtong (Pnom-Penh). 

Trước ngày xuất dương có nhiều thiện tín nhứt là thầy 
Huỳnh-V-Niệm yêu cầu tôi để làm một cuộc lễ tiễn hành, 
nhưng tôi nghĩ rằng mình tài hèn đức kém không dám nhận 
lãnh, túng thế nên chư thiện tín mời thỉnh tôi bố thí một thời 
Pháp tại nhà ông Đốc Phủ Nhu dé nhắc nhở tam lòng mộ đạo 
của chư thiện tín trước khi tôi từ giã thủ đô Kim Biên. 
Trong hôm ấy thầy H.V.N có đọc một bài diễn văn để tiễn 
hành tôi như vay: 

Bạch Đại đức, 

Trong cơ hội này, chúng tôi được hay tin Ngài sắp đắc kỳ 
sở nguyện trong cuộc viễn du qua An Độ và Tích Lan dé tìm 
đường tu học, tôi xin thay mặt cho tất cả chư thiện nam tín 
nữ đang cu hội nơi đây có đôi lời kính zin Ngài hoan hy tha 
thứ cho. 

Bạch Đại đức, 

Thuở trước kia, vừa được 29 tuổi xuân Ngài còn là một 
công chức đang sóng trong cánh gia dinh dàm ám, hanh 
phúc, no com, ám áo cé nhiều hy vọng tương lai tốt đẹp của 
đời. Bỗng đâu duyên kỳ đã đến nhờ trí huệ xét đoán cao siêu 
về nỗi vô thường khó não của vạn vật, nên Ngài đã can đảm 
chặt đứt các sợi dây trói buộc, từ giã chốn đô thành huyên 
náo đây dẫy những điều tội lỗi dan than vao chòn rung sau 
ndi tham quyét da hy sinh dé ndi got đắng Cha lành. Rồi từ 
đó trở đi, trải qua nhiều năm, nhiều tháng chúng tôi không 
có dip hội kiến cùng Ngài. Có lẽ trong thời kỳ có gắng trên 
đường phạm hạnh, Ngài đã có dịp hưởng hương vị thiêng 


6 


liêng cho đến nỗi không còn màng chi đến việc tế thế độ 
nhân. Nhưng rất may! Trong may năm gan đây chúng tôi rat 
vui mừng được thấy chí hướng của Ngài có bè thay đổi, 
chăng dành thọ hưởng kho tàng Pháp bảo một mình, nên 
Ngài đã có nhiều cơ hội đem cả tam lòng bác ái, đứng ra 
hoằng pháp độ sanh, đúng theo chánh giáo dé nhắc nhở, diu 
dắt chúng tôi trên đường giải thoát. 

Bạch Đại đức, 

Đúng lẽ thì chúng tôi phải tạo ra một cuộc lễ long trọng 
dé tiễn hành Ngài vì trong ít hôm nữa Ngài sẽ từ biệt chúng 
tôi, lên đường sang Ấn Độ và Tích Lan du học, Tích Lan là 
một căn cứ của Hội Phật giáo Thế 2101 và nơi mà mùi vi của 
Phật giáo Nguyên Thủy còn đương nông hậu, sẽ có dịp được 
nhận thêm một bực hành giả có đầy đủ nghị lực như Ngài. 

Bạch Đại đức, 


Nhưng chúng tôi không thê thực hành sự tiễn đưa Ngài y 
theo ý nguyện, vì hoàn cảnh trái ngược đời và đạo, nên khiến 
cho Ngài không ưng thuận cho phép chúng tôi làm tròn phận 
sự của hàng môn đệ. Tuy nhiên, chúng tôi không đành thờ ơ 
lãnh đạm với một đẳng ân nhân cao cả như Ngài, bởi cớ ấy 
chúng tôi xin kính mấy lời cảm tạ công ơn vô lượng của Ngài 
đã dạy dỗ chúng tôi từ bấy lâu nay. 


Chúng tôi xin cầu nguyện cho Ngài được luôn luôn khỏe 
mạnh và mau đạt thành đạo quả Niết- bàn, và rất trông mong 
rằng trong một ngày vị lai Ngài sẽ trở về Xứ sở mang theo 
nhiều tài liệu để chấn hưng Phật giáo, hầu tế độ quần sanh 
mau được thoát khỏi chón sóng mê bé khổ. Đó là một công 
trình vĩ đại tuong đương với chí khí của Ngài Huyền Trang 
thuở trước (doc ngày 1-6-1952). 


That lò: 
Trong budi chia phôi luống chạnh lòng, 
Tiễn người tầm đạo, tách rời đông. 
Dem theo chánh kiến, y cùng bát, 
Coi rẻ kim ngân nhe to lông. 
Y truóc nhan hành guong cuu khó, 
Duyén sau gáng dó gióng nói hóng. 
Quay vé Phát giáo thói nguyén thüy, 
Đức cả công dày rạng núi sông. 
Huỳnh Văn Niệm 
Sở kiểm soát tài chánh 
P.Penh 
Đại đức Bửu Chơn họa nguyên văn: 
Theo dấu người xưa nguyện đốc lòng, 
Một hình một bóng giã miền Đông. 
Tung máy bay thắng sang Tây- Trước, 
Luót sóng thuyền đưa tới Xây-Lông (Ceyion)! 
No đói chỉ nhờ nơi quả bát, 
Am thân sở cậy lá y hồng. 
Mài gươm trí tuệ vào nguyên thủy, 
Tam tạng thỉnh về rạng núi sông. 
Dé đáp lại tâm nhiệt thành của một số đông Phật tử đã hy 
sinh công của trong cơ hội ấy, và nhứt là muốn bày tỏ sự lợi 
ích từ cuộc xuất đương, tôi xin cho xuất bản quyền “Hành 
trình sang xứ Phật” này để cống hiến đến chư độc giả. 
Những ký ức được chép trong quyên sách đều do sự nghe 
thấy của tôi tại mấy nơi mà tôi đã hân hạnh được đặt chơn 
đến. Ngoài ra, lại có nhiều hình ảnh về những chỗ động tâm 


! Tích Lan đảo. 


8 


và thánh tích trong may xứ: An bò, Tich Lan, Miễn Điện, 
Xiêm v.v... được in nơi mỗi bài tường thuật cho người đọc 
dễ lãnh hội và phát tâm cảm thích. 

Nhà sư tu hành còn kém khuyết, học hỏi ít oi, ngôn ngữ văn 
chương không trôi chảy, nếu có điều chỉ sơ thất trong quyền 
sách này, zin chư cao Tăng, Đại đức và quý độc giả vui lòng 
chỉ dạy. 


Tác giả 
Ty khưu Bửu 
Chơn. 


Hành Trình Sang Xứ Phật 

1. Khởi hành từ Nam-Vang qua Vọng Các. 

Lúc trưa ngày 13-6-1952 lên xe rời khỏi Chùa 
Mahamontrey, tôi rất thâm cảm tắm lòng từ bi khiêm tốn của 
các vị Đại đức Maha Sès, Achar Tích, Achar Sim, Hộ Tông 
và một số đông chư tăng Việt Nam không nệ mệt nhọc trong 
buổi năng hè, vui lòng đưa tôi ra tận phi trường 
Pochengtong. Nối đuôi theo sau đoàn xe của chư tăng, có rất 
nhiều thiện tín ở phương xa như: Kratié, KG. Cham, KG. 
Chnang, Sài Gòn... đã tụ họp lại từ may hôm trước, vậy đoàn 
cùng các Phật tử Việt Nam tại Kim Thành tiễn chân tôi sang 
đất An. Khi 2 giờ rưỡi trưa đoàn xe vào đến phi trường 
Pochengtong thì tôi thấy đã có nhiều người dang chuc sẵn 
tại đó. 


Phần chư tăng thì vị nào cũng tỏ vẻ hoan lạc thỏa thích vì rất 
hân hạnh được một bạn đồng đạo sang tận Tích Lan tu học, 
các Ngài cho cuộc hành trình của tôi là bước đầu tiên để 
khuyến khích nhiều vị Sư khác xuất dương. Bên phía thiện 
tín thì có người thản nhiên bình tĩnh và cũng có người lo âu 
về cuộc hành trình xa xôi, khó nhọc của tôi, không biết lúc 
nào trở về và bề độ nhựt của tôi tại đất khách ra sao? Thấy 
tắm lòng chiếu có nhiệt thành của chu Đại đức và của thiện 
nam tín nữ, tôi cũng bang khuâng ái ngại nửa mừng nửa lo. 
Mừng là được đạt kỳ sở nguyện sang tận đất Phật khảo cứu 
Kinh Luật Nguyên Thủy và chiêm bái mấy chỗ động tâm, 
còn lo là nỗi cô thân lạ cảnh lạ người, không biết cuộc xuất 
ngoại của tôi sé đem lại kết quả thé nào và cé bó ích chi cho 
đồng bào? Tôi chỉ biết nguyện thầm ân đức Tam bảo gia hộ 
tôi đến nơi được an vui khỏe mạnh, tu học dè dàng, hầu đáp 


10 


lại mối thạnh tình của một sò đông Phật tử đã hy sanh công 
của lo lắng cho tôi. 

Chúng tôi kẻ đứng người ngồi, chuyện trò chờ đợi, mãi tới 3 
giờ rưỡi mới thấy dạng phi cơ của hãng Thái-Airways từ Sài 
Gòn trở lên và đáp xuống phi trường. Sau khi hành khách 
trình giấy tờ và hành lý cho nhà chức trách khám xong thì 
đúng 4 giờ chiều, con hạc sắt lại rồ máy cất cánh bay về 
Vọng Các. Trên phi cơ dòm xuống, trong giờ phút năng bức 
này là một cảnh vật linh động đủ màu sắc thiên nhiên của 
các xứ của mièn nhiệt đới. Ngoài máy cơ sở tân thời của phi 
trường Pochengtong và những liều tranh lẻ tẻ của nhóm nông 
dân, thì toàn là đồng ruộng bao la bát ngát, lắp lánh những 
mảnh gương man bạc chói ngời, điểm dấu các ao hồ, , ngoi 
rach, canh vat ay lai thèm phan cảm động khi tôi nhìn về phía 
nhà ga thấy lò nhó nhóm người đến tiễn chân vẫy tay dó nón. 
Bay được một đoạn đường mây bắt đầu trở nên đen sam, 
dòng mưa ào at tuòn xuông, phi công phải cần thận cho bớt 
máy và mãi gần 6 giờ chiều tới Vọng Các, lúc ấy mưa cũng 
vừa dứt. Bức màn u ám đã gieo rắc mối lo sợ cho hành khách 
lại nhường chỗ cho một bầu trời quang đăng trong tươi. 
Thoạt nghe tiếng còi báo động cho biết phi cơ sắp đáp xuống 
sân bay, phi trường này ở cách xa thủ đô Thái Lan ngót 28 
cây sô ngàn, lớn hon phi trường Tân Sơn Nhứt nhiều và kiến 
trúc rất tối tân, những ghé ngôi trong phòng khách đều bọc 
toàn bằng da. Cũng như nơi các phi trường khác, ở đây số 
người đưa rước nhiều gấp bội số hành khách nên nghề buôn 
bán thực pham và nước giải khát rất phòn thạnh. Khi xuống 
phi cơ và vào đến nhà ga, ai nây dèu có người thân đến rước, 
riêng tôi chăng được cái may man ay và dang suy nghĩ không 
biết chùa nào dáng xin ngụ đỡ vài hôm. Mãi đến một giờ sau 


11 


tôi mới gặp một người Việt Nam quen là thầy Tám X.. 

ngu tại xứ Thái đã lâu, cũng như đoàn thám hiểm gặp Pas 
giếng nước giữa bãi sa mac, người xứ lạ gặp được ban đồng 
hương là một chuyện may vô cùng. 


Ở đây người thường nói tiếng Thái hoặc tiếng Anh, thành 
thử tiếng Pháp của tôi trở nên vô dụng, may thay trước khi 
xuất đương tôi cũng có học được đôi chút hai thứ tiếng ấy 
nên dễ bề trao đôi ngôn ngữ với người bòn xứ. Tôi được vào 
trọ nơi chùa Thep Serin trong ba hôm dé chờ chuyến máy 
bay đưa sang Mién Điện, lúc tôi ở đây mọi việc đều nhờ thầy 
Tám X... hộ độ và có vài vị cư sĩ Cao Miên đến thăm de đưa 
tôi đi viéng kinh đô Vọng Các, xem các ngôi chùa, nhất là 
chùa Phật Ngọc (Wat Préah Keo). 

Thái Lan là một nước hoàn toàn theo Phật giáo Nam Tông 
từ vua chí dân, thảy thảy đều giữ đạo Phật, dân số chừng 18 
triệu, trong ấy có trên 5 triệu Hoa kiều cùng một số người 
Việt Nam và Cao Mién, chư tăng có tới 250.000 vị, Chùa 
chiền rất nhiều và kiến trúc tương tợ như ở xứ Cao Miên. 
Theo luật bòn xứ người ngoại quốc mới đến phải trình cho 
sở Tân đáo và đóng một thứ thuế vào xứ chừng 8 đồng bạc 
Thái (gần 30 đồng bạc Đông Dương). Những khách ghé tạm 
để chờ phi cơ đưa sang xứ khác được phép lưu trú đỡ 
(Visatransit) không quá một tuần lễ. Nước Thái Lan cũng có 
đầy đủ Kinh Luật như Miến Điện và Tích Lan, Pháp học ở 
đó được tấn triển khả quan, nhưng Pháp hành thì kém sút 
hơn hai xứ nói trên và Cao Mièn. 


12 


2. Tir Vong Cac sang Rangoon 

Cách 3 ngày sau có chuyến máy bay sang Miến Điện, 
đúng 10 giờ sáng thì phi cơ cất cánh và bay mãi tới 1 giờ 
chiều mới tới thủ đô Rangoon. Phi trường tại đây nhỏ hơn ở 
Vọng Các, hôm ấy trời cũng mưa dầm, phi cơ vừa đáp xuống 
thì đã có ông Mangala U Bathan chực sẵn tại phi trường để 
rước tôi. Ông là một thương gia rất tín thành với Phật giáo 
được thầy Tám X... từ Vọng Các đánh điện văn cho hay 
trước, ông đưa tôi về Chùa Sasanayetha ở gần thủ đô 
Rangoon được sắp đặt theo những điều kiện thuận lợi cho 
các hành giả chuyên tu về phép thiền định. Vị Sư cả là Đại 
đức Bhadanta Muninda suốt thông Kinh Luật, giới hạnh 
trang nghiêm đã xuất gia hơn 20 hạ. 
Cũng như ở Thái Lan người Miến lay Phật giáo làm quốc 
đạo, phần đông người bòn xứ đều sinh hoạt theo khuôn khổ 
Phật giáo, ngoài ra có một số ít tín đồ Thiên Chúa giáo. Diện 
tích xứ Mién Điện lớn hon xứ Thái Lan nhung dân số cũng 
chừng 19 triệu, tăng chúng có lối 180.000 vị và có rất nhiều 
am thất dành riêng cho các tín nữ (cô diệu)” thọ trì thập giới 
đến học kinh hoặc tham thiền. Tôi cũng có dịp được viếng 
một ngôi chùa trong ấy có đến 130 tín nữ (cô diệu) từ 10 tuổi 
sắp lên ở tu học. Nơi Miến Điện pháp hành được tấn triên 
hơn các xứ trong khối Phật giáo Nguyên Thủy, người Miến 
lại còn có đức tin trong sạch với ngôi Tam bảo hơn mọi nơi 
nên bè khất thực của các bực xuất gia rất dễ dàng. Một hôm 
được viếng chùa Shrewdagoon nhằm ngày bát quan trai, tôi 
có gặp hơn 50 tín đồ đến nghe một vị Đại đức lão thành 
thuyết về “minh sát huệ”. Cả thảy thính giả đều là người giữ 


2 Nơi các xứ theo PGNT không có Tỳ khưu Ni sau khi Đức Phật nhập N iét Bàn 
duoc 1.000 nam (ngày nay các vi ay duoc goi là Tu nti (nun)). 


13 


bát quan trai giới, đến ở luôn tại giảng đường trọn ngày đêm. 
Hành vi cao thượng của các cư sĩ Miễn Điện trong ngày lễ 
bát quan trai càng khêu gợi đức tin của người tìm đạo. Vì 
hiện nay trên thế gian khó tìm đâu ra một số người tại gia 
đông đúc như thế, đám bỏ phế việc đời vào chùa tham thiên, 
niệm Phật. 

Hôm tới Miễn Điện tôi nghe người ta cho biết có một vị A- 
la-hán vừa tịch diệt trước mấy hôm, xác còn quàn mà không 
hôi thúi, và có nhiều bực khác đắc từ Tu-đà-huờn cho đến 
A-na-ham quả, tôi có tọc mạch hỏi thăm coi các ngài hành 
theo pháp nào thì nhiều người cho biết rang hành theo pháp 
Tứ niệm xứ. 

Chùa Shrewdagoon một bảo tháp nguy nga đồ sộ có danh 
tiếng trong hoàn cầu, để thờ tám sợi tóc của Đức Phật. Theo 
lịch sử Phật giáo sau khi Đức Thế Tôn đắc đạo dưới cội Bồ 
đề được 3 tuần nhựt và Ngài còn đang vui hưởng hương vị 
giải thoát, thì một hôm nọ có hai người lái buôn Mién Điện 
đi ngang qua gặp, họ liền phát tâm trong sạch dâng bánh đến 
Ngài và xin qui y Nhị Bảo là Phật và Pháp mà thôi, vì lúc ấy 
chưa có Tăng già. Cúng dường xong hai người lái buôn xin 
một vật di tích của Ngài để đem về xứ thờ phụng chiêm bái, 
Đức Phật liền nhò tám soi tóc trao cho họ đem vé xứ tạo tháp 
Shrewdagoon thờ cho đến ngày nay.” 


Một hôm tôi được viếng chùa Donanasari Kudi ở Hangavadi 
là nơi hội họp của hàng phụ nữ đến học tham thiền, chùa này 
có thể chứa được gan 200 tin nữ thọ thập giới hoặc bát quan 
trai giới, y phục của họ toàn là màu cam, dưới mặc một cái 


3 Hôm ấy tình cờ tôi gặp một nhà Sư người Mỹ đã xuất gia theo Phật giáo 
Nguyên Thủy và đang học tham thiên. 


14 


cũn, phần trên cái áo tràng chet tay và phía ngoài họ choàng 
một lá y không có may điều. Các cô đều học Pali trong ba 
lớp: hạ, trung, thượng. Những giáo sư đều là người nữ trừ ra 
vị giám đốc là một vị Đại đức đến xét hỏi giảng dạy đôi khi, 
nhóm tín nữ này được hội Phật giáo Prariyati Sassana hộ độ 
4 món vật dụng và 300 đồng bạc Miến mỗi tháng, tiền cung 
cấp dầu xăng và một chiếc xe hơi để đưa đến nhà các thí chủ 
lãnh gạo, củi, khô cá và phám vật khác dem về chùa nấu lay 
mà chi độ. Khi tôi đến viếng thì có chừng 130 tín nữ đang 
ngụ tại chùa Donanasari Kudi, hôm sau lại được đi viếng 
chùa Thế Giới Hòa Bình là chỗ đang sửa soạn đề kết tập Tam 
Tạng lần thứ 6 tại Kaba Aye. 

Nói về sự thành lập xã hội Phật giáo Miến Điện. 

Không ở đâu hơn xứ Miến Điện được kết quả tốt đẹp về 
sự thành lập một xã hội căn cứ vào Phật giáo. Mỗi người nào 
lần đầu tiên đến viếng xứ Mién, đi bang đường hàng không 
hoặc đường thủy chẳng hạn sẽ có cám giác là thường vì thấy 
những phong cảnh tô điểm với những kiểu tháp đầu nhọn 
khác nhau, sơn trắng hoặc thép vàng lò nhó trong những rặng 
cây. Nếu du khách khi tới Rangoon sẽ thấy sự xa xăm, sự 
chói sáng dưới ánh thái dương của bảo tháp Shrewdagoon 
(tháp thờ tóc 8 sợi tóc của Đức Phật) ở trên chót đồi và lò 
nh6 những bảo tháp thép vàng doc theo bó sóng Rangoon, 
nhüng báo tháp này cháng nhüng là mót phong cánh tuyét 
vời của xứ Miễn mà cũng là một biéu hiệu vé Phật giáo của 
đời người Miền. Trong 19 triệu dân có lối 16 triệu tin đồ Phật 
giáo. 
Phật giáo dạy chung cho tất cả thế giới một phong hóa hay 
là một kỷ luật hoàn toàn tốt đẹp là mỗi người Phật tử ít ra 
phải git ngũ giới hay là thập giới. Tuy nhiên, trong một nước 


15 


nao hay la mòt tòn gido nao cung co ke tốt người xấu, cũng 
thé, người ta cũng thấy it người không được tốt của xứ Miễn 
vậy. Dầu sao, xứ Mién cũng có thé nói là một xứ chịu ảnh 
hưởng của Phật giáo từ nhiều thế kỷ đã qua, do nhờ phái 
Tăng già dắt dẫn. Nhờ sự dắt dẫn của các nhà sư mà mỗi đứa 
trẻ đều được xuất gia sa di hoặc tỳ khưu ít ra từ một tuần cho 
tới một năm. Những đứa bé ấy trước kia đều được vào học 
trong các chùa địa phương, bắt đầu học chữ Miến và những 
phép toán, văn chương đạo đức v.v...Các giáo sư đều là nhà 
sư dạy không cho những trẻ em ấy, nhờ đó mà 56 phần trăm 
người Miễn đều được biết văn chương lỗi lạc. Một khi đứa 
trẻ đã vào xuất gia rồi thì giao phó cho ông thầy dạy dỗ và 
có thể tu luôn suốt đời hoặc sau một năm học tập, muốn hoàn 
tục ra cũng được. Sau khi ra đời tánh tình cử chỉ cũng chịu ít 
nhiều ảnh hưởng của ông thầy đã huấn luyện. Chư tăng 
chăng những phải thực hành về mặt đạo đức mà còn là một 
bực hướng dẫn về phần tinh thần cho dân chúng nữa. 


Trong mỗi làng không có chuyện chi quan trọng mà không 
cần đến sự hiểu biết của chư tăng, vì vậy mà các Ngài được 
dân sự Miễn, dầu cho trong làng thật nhỏ cũng sing bái và 
dâng cúng vật thực hằng ngày. Nếu mỗi khi có cuộc lè chi 
thì họ lại càng dâng cúng rất đồi dào, có cả 4 món vật dụng 
là: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Nếu có người nào tạo 
được một bảo tháp hoặc một Tăng đường để được nhiều 
phước báu đặng mau đến Niết-bàn, thì đối với xã hội Miến, 
rất được nhiều danh dự hơn người giàu có muôn hộ. Mỗi 
người Phật tử đều dòm thấy những vật chung quanh là vô 
thường, vô ngã, vì vậy mà hiện nay dân Miễn ít có người 
giàu có danh tiếng vì họ được hấp thụ một phần ảnh hưởng 
lớn lao của Phật giáo. 


16 


Trên lịch sử từ trước thì người ta nhận biết rằng người Mién 
là một dân tộc sóng về nghề canh nông, cho tới ngày nay họ 
cũng rất thạnh vượng trong nghề ấy. Đời giản di trong nghề 
canh nông của họ lại nảy sanh ra nhiều câu ca dao đã hơn 


100 năm về trước như sau: 


Ca dao đời nhà nông (dịch): 
Khi đã đến mùa mưa tầm tã, 
Đôi vợ chóng am cả đứa 
con. 

Vai mang giỏ cũ đã mòn, 
Mình mặc rách rưới đầu 
tròn bit khăn. 

Di theo bò ruộng lăng xăng, 
Miệng ngậm ống điếu dài 
nhan cả gang. 

Kia kìa cua ở trong hang, 
Hoặc là ốc hến theo đàn 


Rau lang rau dệu bắp ngô, 
Dem về ndu với ớt khô mắm 
mòl. 

Voi com da chin xong ròi, 
Don ra hủ hi xúm ngồi cùng 
ăn. 

Đứa con quá lạnh run lên, 
Vào ngồi lòng mẹ lay khăn 
trùm mình. 

Kia xong công việc gia đình, 
Cùng nhau bàn tính chương 


lượm vô. trình ngày mai. 


Bài ca dao trên đây dé tỏ cuộc đời giản dị, mộc mạc của nhà 
nông sống một cách thái bình vui thú. Tuy nhiên, họ cũng có 
một sự lo lắng là thiếu nước mưa, nếu trời mưa dòi dào thì 
mùa màng họ rất thạnh vượng. 


Phu nữ Mién rất cực nhọc vắt vả vé công việc ruộng nương 
gia đình, họ cũng giúp chồng cày, cây, gặt, hái v.v... họ lại 
còn biết thêu dệt những mèn chăn dé hỗ trợ gia đình và làm 
ngapi (mắm) dé chi dụng mãn năm. Phu nữ Mién rất tự do 
và tỏ ra mình không có hấp thụ theo văn minh lố lăng của 
Âu châu, luôn luôn ăn mặc theo phong hóa nước nhà và theo 
kỷ luật của Phật giáo. Họ không bị bắt buộc gì về sự kết hôn 
hay ly dị đều do họ thỏa thuận, chớ không có liên quan gì 


17 


đến Phật giáo, khi nào ho thôi nhau thì của cải được chia 
đồng, nếu chồng chết thì phần đông họ vẫn ở vậy và lo làm 
ăn như lúc chồng còn sống. 

Phật tử người Miến vẫn khoan dung đại độ đối với tat ca 
những người có tôn giáo khác, họ không chấp giai cấp và 
dòng giông. Về mặt chính trị, kỹ nghệ, thương mãi và xã hội 
họ cũng đối đãi bình dáng nhau cả, họ rất trọng quyên lợi 
của nhau và lòng tự ái của kẻ khác. Họ không khi nào có tên 
riêng (Surnom) như đạo Gia-tô, tên họ lại không liên quan 
đến tên của gia quyến, họ chi có một tên riêng biệt của mỗi 
người thôi. 


Xứ Mién phía nam giáp ranh với An Độ, phía tây với Tàu, 
phía bắc với Thái Lan, là xứ day đầy những tháp và long, có 
nhiều sông rạch, ruộng lúa, hột saphir và nhiêu thứ rubis. 
Nhiều dân tộc khác cho xứ Miền là xứ phụ nữ đáng yêu, ông 
Ptolemy một nhà địa dư học cho là một bán đảo vàng khắp 
mọi nơi, nếu từ tháng 5 tới tháng 10 thì toàn xứ trở nên xanh 
um với thửa ruộng đã cấy xong, vì lúa là một hầm vàng của 
xứ Miến, nên xứ Miễn không có ai nạn đói bao giờ. Miến 
Điện mở mang một xã hội đời sống và tinh thần đều căn bản 
nơi Phật giáo. Hiện nay họ sống vẫn đầy đủ hạnh phúc, có 
thé nói họ cười, giỡn, tranh đấu và chết cũng đồng trong một 
lúc. 

Trong trận chiến tranh thế giới thứ nhì, người ta chết hằng 
vạn, nhưng không làm mất sự vui thú của họ một may may 
nào đó cũng nhờ tính thần Phật giáo, nên họ luôn luôn được 
vui cười, họ có thê tự hào rằng: Phật giáo và cơm nước đem 
lại cho họ muôn vàn hạnh phúc. 


18 


Trong 5 hôm ở Rangoon tôi được ông U Ba Than va ông 
chưởng lý U Tchan Htong hộ độ và mỗi bữa cho xe đến rước 
tôi đi chiêm bái mấy nơi Phật tích. Đến ngày thứ 6 lúc 10 giờ 
rudi tói mới có chuyên máy bay qua Calcutta. 


3. Tir Rangoon sang Calcutta 

Hôm ấy tôi từ giã Rangoon sang Calcutta lỗi 10 giờ rudi 
đêm. 
Ban đêm biết trời ở trên hư không lạnh lắm, hãng máy bay 
có phát mèn nỉ cho hành khách đắp, vì trời khuya gió lạnh 
phần thì mệt mỏi quá nên tôi ngủ quên mãi đến 4 giờ sáng 
mới thức dậy và nghe còi báo hiệu cho biết phi cơ sắp đáp 
xuống phi trường Calcutta. Bên trên nhìn xuống thì toàn là 
một vùng sáng trắng mênh mông lập lòe của đèn điện trong 
tỉnh thành xem rất ngoạn mục, đây là giờ phút im lặng nhứt 
tại một đô thị đông đảo trong khi người người đang yên giác. 
Các hành khách mới đến phải trình giấy thông hành và biên 
vào 4, 5 mảnh giây theo luật Chánh phủ An Độ, xong việc 
phải qua phòng y tế cho quan thay khám xét giấy chủng đậu 
và giấy tiêm thuốc ngừa dịch tả, rồi qua phòng thương chánh 
cho khám hành lý và khai rõ các vật dụng mang theo mình, 
nhứt là vàng bạc. Ở đây sở thương chánh xét rất gắt gao để 
đánh thuế những món dò ngoại quốc nhập cảng, vì phi 
trường ở xa tỉnh thành ngót 20 cây số nên hành khách phải 
chờ sáng ra mới có xe của hãng đưa về Calcutta. Hội Đại Bồ 
Đề được tin trước có cho người đến rước nhưng máy bay đến 
trễ nên phái đoàn đã trở về. Tôi hết sức lo âu, nhưng cũng 
may hội ấy lại ở cùng một đường với sở hàng không nên khi 
xe chạy ngang ngừng lại cho tôi xuống trước cửa chùa. 


19 


Theo luật Chánh phủ An, người ngoại quốc chi được lưu 
mãn, nên 3, 4 ngày sau tôi phải rời khỏi Calcutta lúc 8 giờ 
sáng dang qua Tích Lan, không được di chiêm bái máy noi 
dóng tám. Dén 1 gió trua thi máy bay dáp xuóng phi trường 
Madras, cách tỉnh thành 25 cây sô, tôi được người rước về 
nghỉ tại chi ngành hội Đại Bồ Đề ở đây, cũng đông không 
thua gì Calcutta, dân số thành Madras có tới 6 triệu, phần 
nhiều là người Tamil, còn ở Calcutta thì lối 8 triệu thuộc về 
giống Bengali. 

Sáng hôm sau mới có phi cơ bay qua đảo Tích Lan, tôi được 
nhân viên hội Đại Bồ Đề đưa vào một nhà hàng ăn điểm tâm. 
Tại đây, cách trình bày nơi phòng ăn, sự tiếp khách và các 
thực phẩm, mỗi mỗi đều khác xứ ta, khi khách ngồi xong thì 
người bồi đến đặt trên bàn một miếng lá chuối rồi sớt cơm 
và đồ ăn mỗi món chừng vài muỗng, ai nấy đều ăn theo lối 
cô điển, nghĩa là dùng tay trộn cơm và các món ăn lộn chung 
nhau rồi bóc từng nhúm đút vào miệng nhai ngóm ngoãm. 
Ăn xong người khách liễm cả tay rồi mới đi rửa sau, tôi rất 
bỡ ngỡ vì không quen, nhưng cũng phải ăn theo cách bình 
dân ấy đặng ra phi trường cho kịp giờ. 

Tới 11 giờ rưỡi trưa may bay mới cất cánh rời khỏi địa phận 
An Độ, bay ngang qua An Độ Dương để sang Tích Lan. Một 
giờ rưỡi sau phi cơ đáp xuống phi trường Jeffna, ở đây sự 
khám xét giáy tờ và hành lý còn gắt hơn ở An Độ dé đánh 
thuế các hàng hóa nhập cảng, hành khách phải đến bác sĩ 
khám bịnh 3 lần, ai được phép lưu trú lâu (entered visa) đều 
bị thâu giấy thông hành và nhận giấy tam 1 tuần rồi sau sẽ 
đến sở Tân đáo xin nhứt định thời hạn cư ngụ trong xứ. Từ 
Jeffna tôi phải lên một chiếc phi cơ khác đi Colombo, thủ đô 
của xứ Tích Lan. Trên không dòm xuống thì toàn là rừng núi 


20 


xanh um và day day những vườn dira sum suê bao la phủ tat 
cả xóm làng thành thị, phong cảnh Tích Lan cực đẹp khiến 
người trong nước tự hào rằng đó là cõi thiên đàng. 

Phi cơ vừa đáp xuống thì có bác sĩ Jayavikrama thay mặt ông 
Malalasekara đến rước tôi về Chùa Vajirama an nghỉ, chùa 
này lớn đứng vào bực nhứt ở Colombo thuộc về phái 
Amarapura Nikaya, có cả thư viện cho người tới xem Kinh 
hoặc các tạp chí về Phật học. 


Tôi quyết sang Tích Lan dé nghiên cứu và học hỏi thêm vè 
PGNT, nhưng chùa này không có trường học, nên 4, 5 hôm 
sau lại sang ngụ tại chùa Dhammaduta Vidyalaya ở 
Dematagoda cách xa đó chừng 6 cây số, nhằm lúc gần nhập 
hạ. Tại đây có học đường và luôn cả giáo sư về anh văn nên 
rất tiện, trường Phật học này có dạy 6 thứ tiếng: Pali, Tamil, 
Sanscrit, Hindi, Singalese và Anh ngữ cho nhà sư dễ bề khảo 
cứu và đi truyền đạo khắp nơi. Vị Sư trưởng tên là 
Vajiranana là một tiễn sĩ khoa triết học tại Luân Đôn rất cao 
hạ, kiêm luôn chức giám đốc các Phật học đường trong xứ 
Tích Lan nên được nhiều người sùng bái, yêu vì. 


4. Lịch sử Phật giáo Tích Lan 

Tích Lan là một nước vừa được độc lập, dân sé chừng 8 
triệu người gòm lại có nhiêu sắc: Tamil, Anh, An, Hòa Lan, 
Sihala Vis Kinh thành Colombo cüng khá to, duoc xáy doc 
theo bò bién dài lói 20 cáy sò nén khí háu rat mát mé. 
Phát giáo Tích Lan chia ra 3 phái: phái Siam Nikaya làu dói 
nhut tu nuóc Xiém-la truyén sang trén 200 nam và chu tang 
dóng hon hét có trén 15 ngàn vi, phái này có bón phán gin 
giữ và phụng thờ răng nhọn của Đức Phật tai tinh Kandy; 


21 


phái Ramañña Nikaya từ Mién Điện truyền sang cách đây 
150 năm và có chừng 3 ngàn vị sư; phái Amarapura Nikaya 
cũng từ Miến Điện truyền sang và cũng lâu như phái 
Ramañña Nikaya, số tăng có chừng 2 ngàn vị. Tổng cộng lại 
xứ Tích Lan có lối 20 ngàn chư tăng đều thuộc về Phật giáo 
Nam Tông, có nhiêu vị sư xuất thân từ các trường cao dáng 
hoặc trung học thông suốt 6 thứ tiếng nói trên. Về tôn chỉ thì 
3 phái ấy đều giống nhau, nhưng sự thực hành có khác nhau 
đôi chút, như tỳ khưu, sa di trong phái Siam Nikaya thì cạo 
lông mi, còn hai phái kia thì để tự nhiên. Phái Ramañña thi 
không dùng dù mà chỉ lay lá buôn xòe lớn ra như cây quạt 
dé che năng, còn phái Amarapura thì đi đầu trần, phái sau 
này thực hành Kinh Luật đúng dan hơn may phái khác, Đại 
đức Narada cũng thuộc về phái ấy. 


Chùa chiến. 


Tại Colombo có ngôi chùa tên là A Dục tự (Asokarama) 
kiến trúc cực kỳ xinh đẹp, tòn hon 1 triệu rupies, bên trong 
lót toàn bằng đá cẩm thạch, có kim thân của 28 vị Phật tô 
quá khứ và hình các Chư Thiên, Phạm Thiên, đục ndi trên 
mặt tường trông rất mỹ thuật. 

Theo cổ truyền sau khi Phật tịch diệt được 218 năm, vua A 
Dục có cho hai người con là đức Mahinda và công nương 
Sanghamitta đem Phật giáo qua truyền bá trong đảo Tích 
Lan. Từ Ấn Độ hai vị ấy có mang theo một nhánh cây Bồ đề 
được trồng lần đầu tiên tại Anuradhapura mà hiện nay vẫn 
còn tàng lá sum suê. Về các ngọc Xá lợi thì được chia sớt 
trong khắp xứ Tích Lan cho dân chúng tạo bảo tháp thờ 


22 


phụng, hiện nay còn có nhiêu bảo tháp ay, có cái bi sụp dò 
vì lâu đời, có cái được tu bô nên còn nguyên vẹn. 


Tại tỉnh Anuradhapura có tháp Maha Cetiya cao đến 60 
thước tây, chu vi chừng 300 thước được vô số người tới 
chiêm bái ngày đêm không ngót, nhiều nhứt là máy hôm ram 
hoặc 30. 


Tại Seruvela thuộc tỉnh Tricomale có một bảo tháp thờ 
xương trán Đức Thế Tôn rất nguy nga đồ sộ. 

Tại Mahintale cũng có nhiều bảo tháp và trái núi mà trước 
kia đức Mahinda đã bay đến phóng hào quang ra sáng lòa 
trong xứ, cái động đá của Ngài ngự tham thiền hiện nay vẫn 
còn. 

Trong tỉnh Hatton có trái núi Siri Pada cao hon 2.000 thước, 
sử truyền rằng khi Đức Phật Thích Ca bay qua Tích Lan lần 
thứ nhì, Ngài có để lại trên chót núi ấy một cái dau chon mà 
hiện nay người bòn xứ hay tới chiêm bái, núi này cao nhứt 
trong đảo Tích Lan. Lúc Đức Phật qua Tích Lan đầu tiên tại 
xứ Mahinyangama có cho đức vua may sợi tóc dé tạo tháp 
phụng thờ, bây giờ tháp ấy đã hư sụp và chính phủ Tích Lan 
đang định tu bò lại. 


Cách tỉnh thành Kandy độ 15 cây số có trái núi Aloka Vihara 
rất đẹp dè và là chỗ Đại đức Buddhagosa đã hội tất cả chư 
tăng trong đảo Tích Lan đề kết tập Tam Tạng lần thứ tư theo 
yêu cầu của vua Devanampa Tissa, chính trong kỳ này Kinh 
Luật Pali được chép ra bằng chữ Tích Lan lần thứ nhứt sau 
khi Phật nhập diệt hơn 900 năm. Tại Kandy ở giữa xứ Tích 
Lan có đền thờ răng nhọn của Đức Phật tô, đền thờ ay trước 
kia là một đền vua được dâng vào Tam bảo sau lúc ngài 
thăng hà. Mỗi năm tới tháng 7 thì có cử hành cuộc lễ 


23 


Perahara, kiệu răng nhọn ra khỏi đền cho người chiêm bái. 
Cuộc lễ vô cùng long trọng có cả 60 thớt voi mang ‹ đồ trang 
sức quý giá, sau môi cặp voi có 10 người đánh trống, thói 
kèn và cầm đuốc đi theo, con tượng sau cùng mang một cái 
bành đặc biệt hơn các con khác, trên bành có để tháp đựng 
răng nhọn. Cuộc lễ dàn ra hơn một cây số rưỡi, hàng vạn 
người từ các nơi hội đến nghinh lễ, mỗi người đều cầm hoa 
đi theo hàng ngũ một cách cung kính. 


Dèn thờ Xá lợi. 

Đền này ở trong đền thành vua trước kia, cất làm hai tầng. 
Tang trên là chỗ thờ Xá lợi, mỗi ngày chia ra làm 4 thời cho 
dân chúng vào chiêm bái bảo tháp chớ không được xem Xá 
lợi, vì phải có nhiều chìa khóa mới mở tới bên trong. Sớm 
mai từ 5 tới 6 giờ, trưa từ 10 tới 11 giờ, chiều từ 2 tới 3 giờ 
và tối từ 7 tới 8 giờ. Người di lè mang theo bông hoa khi vào 
trước điện thì quỳ xuống dâng bông cho vị thượng tọa rồi 
đảnh lễ lui ra một phía nhường chỗ cho vô số người khác vào 
chiêm bái, trong lúc hành lễ đều có kèn trống giúp thêm vẻ 
trang nghiêm long trọng. 

Đức Xá lợi được giữ rat can thận và cơ hội dé cho người xem 
không có nhứt định trước, trong một hoặc hai năm không 
chừng, chỉ khi nào có các thương khách ngoại quốc hoặc do 
lời yêu cầu của quần chúng thì mới có lịnh mở tháp cho xem. 
Tin khai tháp được loan trên mặt báo 3 ngày trước, rồi mỗi 
ngày Xá lợi được thỉnh ra giữa giảng đường cho người xem. 
Phải có 90 cái chìa khóa do nhiều vị Đại đức giữ, khi hội đủ 
các ngài mới có thể mở tới Xá lợi để trong nhiều ngăn nắp 
rất kiên cô. Đầu tiên phải mở 3 vòng cửa mới tới chỗ dé tháp 


24 


Xá lợi, tháp cao độ 1 thước rudi Tây an vi trong cái cũi bằng 
đồng. Muốn mở cüi phải cần đến 2 cái chia khóa thật to do 
2 vị bác sĩ cất giti, ké do mòt vi thượng tọa đem lại một cái 
chìa khác đặng mở nắp tháp. Tháp làm bằng đồng pha vàng 
màu lóng lánh vô cùng đẹp dè, bên trong có vô sò bửu vật 
do tín đồ thập phương cúng dường Xá lợi. Xong lại có hai vị 
thượng tọa khác đem chìa đến mở thêm hai ngăn tháp nữa 
cũng chứa đầy ngọc ngà châu báu, sau rốt một vị thượng tọa 
khác đến mở nắp tháp cuối cùng mới tới đức Xá lợi. Răng 
nhọn đài độ ba phân rưỡi hoặc bốn phân tây hơi cong một 
chút, to bằng cỡ ngón tay út màu lóng lánh như vàng hoặc 
như ngà voi đã lên nước, vì tôi là nhà sư ngoại quốc nên được 
hân hạnh đứng gần xem ۰ 


Khi mở ngăn tháp sau cùng thì chư tăng và những người có 
phận sự đều đứng cung kính yên lặng chiêm ngưỡng vê an 
đức của Phật, công chúng không được đến gan. Kong việc vi 
thượng tọa cao hạ nhứt mới thỉnh Xá lợi de gua mòt thap nh6 
lộng kiếng rồi mới để ra giữa giảng đường cho ai nấy cùng 
xem, mỗi lần xem có hàng vạn người nên Chánh phủ phải 
phái cảnh sát đến giữ trật tự. Mỗi nhóm người vào chiêm bái 
chỉ được vài phút rồi phải lui ra nhường chỗ cho nhóm khác, 
nhiều lúc hết giờ mà người xem còn sót lại rất đông nên phải 
hoãn lại 4, 5 hôm đặng làm vừa lòng hàng tứ chúng. 

Cách tỉnh thành Kandy chừng hai cây số có một tịnh thất của 
hai nhà sư người Đức ở tu pháp thiền định. Một ngài lay danh 
hiệu là Ñãnnatiloka tu đã lâu năm và có nhiêu thanh danh 
trên thế gidi, nhiêu tác phám vè Phật giáo Nam Tông do ngài 
soạn ra bằng tiếng Đức và được phiên dịch ra tiếng Anh và 
Pháp. 


25 


Tại Dodanduvva thuộc tỉnh Galles, Đại đức Nannatiloka có 
sáng tạo một chỗ tham thiền trên cù lao rất thanh tịnh dành 
riêng cho các nhà sư ngoại quốc đến hành đạo, hiện đã có 
một vị người Hòa Lan, một vị người Tiệp Khắc và một vị 
người Anh. 


Di vòng quanh Tích Lan. 

Lúc nghỉ học và nhân dịp có phái đoàn chư tăng đi chiêm 

bái các nơi Phật tích trong toàn xứ Tích Lan, tôi cũng xin 
nhập đoàn đặng đi xem xét khảo cứu tường tận những cô 
tích. Cuộc hành trình phải cần lối 20 ngày và tốn phí ngót 
100 rupies (chừng 500 đồng bạc ta). 
Theo phong tục người bòn xứ sự đi chiêm bái các thánh địa 
đem lại rất nhiều hạnh phúc, vì đó hễ lúc nào đường giao 
thông thuận tiện thì họ họp lại từng đoàn mướn xe, sắp đặt 
vật thực, lũ lượt kéo nhau lên đường. Đi tới chỗ nào có suối 
nước bóng cây thì họ mới dừng lại ndu nướng ăn uống rồi 
tiếp tục đi nữa cho tới khi viếng đủ các nơi Phật tích. 


5. Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn 
Độ 

Vào tháng 11 sau khi ra hạ, hội Đại Bò Đề Tích Lan có tò 
chức cuộc đi vòng quanh An Độ dé chiêm bái may chỗ động 
tâm, cuộc hành trình kéo đài hơn một tháng rưỡi tôn phí hết 
800 rupies (chừng 4. 000$ đông dương), nếu đi riêng một 
mình thì sở tòn pos lén gáp hai. 


Tất cả phái đoàn gòm lai 29 người, có 6 vi sư ké luôn tôi do 
ông Karunaratna là đại biêu của hội làm hướng đạo, đó cũng 


26 


là một dịp may cho tôi vi được người giải thích ranh rè mỗi 
khi tới chô nào có thánh tích. 


Phái đoàn khói hành nhằm ngày 1 tháng 11 — 1952 DL, một 
hôm trước chúng tôi được hội Đại Bồ Đề mời tới xem chớp 
bóng mấy chỗ sắp đi viếng, có ông Karunaratna giải thích 
rành rẽ, xong việc lại có thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu an 
cho phái đoàn đi đường dễ dàng. 

Đúng 7 giờ tối, tàu hỏa rời khỏi nhà ga Colombo chạy đi 
Talamana thuộc mièn ranh giới Tích Lan dé chuyền sang tàu 
thủy vượt biển qua xứ An Độ, tỉnh thành ở xứ Colombo 
chừng 340 cây số ngàn. Phái đoàn nhờ mướn luôn một toa 
xe hạng nhì nên cuộc hành trình khỏi chật vật, mỗi toa dèu 
có giường cho hành khách di đường xa nghỉ đêm, ngoài tiếng 
động cơ phì phịch, tiếng cọ xát giữa bánh xe và đường sắt, 
thỉnh thoảng một tiếng hét của còi báo hiệu làm cho hành 
khách giật mình, bên ngoài là một cảnh trời tinh khiết èm 
dèm, muôn sao lap lánh, khiến cho người lữ khách nhiều thú 
vị thần tiên trong đêm tôi ở xứ Tích Lan. 

Con rắn sắt không lồ băng đồng lướt bụi, uốn éo theo những 
khúc quanh, mãi gần sáng mới tới Talamana. Đúng 6 giờ 
sáng hành khách mới được xuống xe dé sang qua tàu thủy 
sau khi sở thương chánh và cảnh sát khám xét xong. Tàu 
chạy ngót hai tiếng rưỡi đồng hồ mới tới Dhamuskodi, một 
hải cảng địa đầu của An Độ. Phái đoàn phải dừng lại dè tới 
12 giờ trưa mới lo xong giấy tờ rồi lên xe lửa sang thành 
Madras, cách xa chừng 800 cây số, tàu hỏa phải chạy suốt 
một ngày một đêm cho tới 9 giờ sáng hôm sau mới đỗ vào 
ga Madras. 


27 


Thành Madras được xây doc theo bò bién dài ngót 40 cây sò, 
dân cư trên 6 triệu, phần đông là người Tamil, ở đây phụ nữ 
thường xỏ lỗ mũi một bên, hai bên hoặc ngay chính giữa để 
đeo dây vàng thòng xuống tới môi, còn phần đông đàn ông 
đều đeo bông. Chúng tôi được đưa vào nghỉ trong các gian 
phòng của hội Đại Bồ Đề Madras xa ga xe lửa chừng 200 
thước, phái đoàn được đưa đi xem nhiều vật quí vô giá trong 
viện cô tang và các thú lạ tại vườn bách thú. 


Cách đây độ 15 cây số là vườn Adyar trụ sở của hội Thông 
thiên học, trong vườn có một thư viện chứa nhiều tác phẩm 
và kinh sách cô điển lâu trên ngàn năm. Một bảo tháp rất đẹp 
được dựng lên tại đây dé thờ Đức Phật. Nhờ ở gần mé biển 
nên có một khí hậu rất mát mẻ, dân sự theo đạo Gia-tô rất 
đông, nén có nhiều đền thờ nguy nga dò sò, trái lại chẳng 
thấy có một cái chùa Phật nào, trừ ra hội Đại Bồ Đề. 


Vào lúc 7 giờ tối hôm 4-11-1952, phái đoàn lại ra ga đi 
Calcutta, cách xa ngót 1.700 cây só, xe lửa phải chạy hết hai 
ngày đêm và tới nơi lúc 12 giờ trưa. Hội Đại Bồ Đề có phái 
Đại đức Jinaratna đến rước chúng tôi về an nghỉ, đây là hội 
ngành của hội Đại Bồ Đề trên toàn xứ Ấn Độ cất làm ba tầng 
có nhiều phòng cho khách nghỉ tạm. Phía trước nhà hội có 
một ngôi chùa hai tàng, tầng trên thờ Phật, tầng dưới là giảng 
đường, trước chùa có một cái hồ rộng độ 80 thước vuông de 
người ra tắm gội khi trời nóng. Tỉnh thành Calcutta vô cùng 
rộng lớn, dài trên 60 cây số và rộng 40 cây, nằm dọc theo bờ 


^ Đạo Gia-tô được truyền vào đây hồi thé ky XV, XVI bởi các nhà truyền giáo 
người Bồ Đào Nha và Hòa Lan có thủy quân ủng hộ. Bị ngoại ban xâm chiếm 
và muốn được bảo vệ yên ôn, dân chúng xin vào đạo ấy rất nhiều, hơn nữa tôn 
chi về linh hồn và đức thượng dé tạo tác của Bà-la-môn giáo và Gia-tô giáo có 
nhiều chỗ giống nhau nên hai đạo ấy rất dễ dung hòa. 


28 


bièn Bengale khí hậu rất nóng, dân cư gan 8 triệu phần đông 
là người Bengali. Cách chùa độ 3 cây số có một cái đài kỷ 
niệm nữ hoàng Victorya cất toàn bằng đá câm thạch trắng 
trên một khu đất chừng hai cây số vuông. Cũng cách chùa 
chừng một cây số về phía đông có một cái đền thờ lộng lẫy 
của nhóm tu Lõa Thé (Jainisme). 

Lúc 7 giờ tői 7-11-1952 có ông D.Valisinha tổng thư ký hội 
Đại Bò Đề tới khai Xá lợi của hai vị đại A-la-hán Mục Kièn 
Liên và Xá lợi Phất cho chúng tôi xem và chiêm ngưỡng tại 
chùa Siridhamma, trong chùa có chừng 6, 7 vị sư ở hoằng 
pháp tại xứ An Độ: 1 vị người Ấn trước kia là một tiến sĩ luật 
xuất gia, 1 vị người Anh cử nhân văn chương, | vị người 
Népal, còn bao nhiêu đều là nhà sư Tích Lan. 

Chiều hôm sau phái đoàn có dịp chứng kiến một cuộc lễ dâng 
Tam Tạng Pháp Bảo và kim thân Phật vào chùa do hội 
Hymalayan của người Tây Tạng tổ chức. Đây là một cơ hội 
cho tôi thấy tận tường phẩm cách và những nghi lễ của các 
nhà sư Tây Tạng. Người họ hơi mập, mặc y phục bè bòn, ban 
thiu, mũi tret, mí mat dày va hip lại mường tượng như người 
Tàu, Nhựt, Mông có... nước da ngám, cao tóc nhưng dé râu, 
đầu đội mão cao nhọn ở phía trên có một chùm lông túa ra 
trông rất lạ mắt, có vị cầm kèn dài độ hai thước tây phải có 
hai người dò lên, vi thì òm mò, vị mang phèn la, chiêng v.v... 
Khi kim thân được an vị xong, một sư trưởng lại dâng rượu 
cúng Phật rồi đọc kinh bang tiếng Tây Tạng trong lúc trống 
kèn ndi lên vang rên giông như những cuộc hành lễ trong các 
chùa Việt Nam, mỗi nhà sư đều giữ một phần âm nhạc mà 
họ cho là rất quan trọng. Than ôi! Cũng vì sự chia rẽ và hiểu 
sai Chánh pháp nên ngày nay trên toàn cõi Á Châu, mỗi tông 
mỗi phái thật hành giáo lý của đức Bòn Sư theo thê thức 


29 


riêng của mình, khiến có nhà khảo cứu Phật học người Âu 
thốt rằng: “Phật giáo! Một kẻ khách quan khi nghe đến hai 
danh từ ấy không khỏi hoang mang ngờ vực vì những hành 
động và nghi lễ phức tạp của tín đồ chia ra nhiều tông phái, 
không khác nào một đám rừng rậm có nhiều loại cây lẫn lộn 
rất khó cho người tìm được ngõ ra vào”. 

Đến 9 giờ tối 8-11-1952 thì phái đoàn lại từ giã Calcutta để 
qua thành Vương Xá (Radjagahs) thuộc miền Trung An Độ 
cách xa chừng 450 cây số. Tàu chạy suốt đêm mãi tới 8 giờ 
sáng hôm sau mới tới ga Bukkatiapur, từ đây phải sang qua 
xe lửa nhỏ chạy thêm 60 cây số nữa mới tới thành Vương xá, 
thủ đô của vua Tàn-Bà-Sa và A-Xà-Thé thuở trước, chúng 
tôi gặp bên vệ đường vô số thánh tháp bang gạch đã sụp dò. 
Bây giờ người bòn xứ không còn theo Phật giáo nữa mà hầu 
hết đều thuộc An Độ giáo hoặc Hỏi giáo, chỉ có một ngôi 
chùa do người Miến Điện dựng lên dé duy trì Phật giáo tại 
đây. Lúc phái đoàn tới chùa thì trời sắp tối nên đồng an nghỉ 
đợi sáng ra mới đi viéng các nơi. Vị sư trụ trì tại đây là người 
Miến, biết nói tiếng Anh rất vui vẻ. Ngài cho biết răng tại 
đây không có tín đồ Phật giáo, mà chỉ có trên 3.000 người 
mộ dao từ phương xa đến viếng hằng năm. 

Sáng ra, sau khi điểm tâm xong, chúng tôi được đưa đi xem 
cảnh điêu tàn của những đền đài vua A-Xà-Thế. Đây là một 
khu vực rộng rãi bao la gồm toàn những đống gạch đá hư đồ 
và chân tường trơ trọi đã trải qua biết bao nhiêu cảnh tang 
thương, khi phòn thạnh lúc điêu vong do luật vô thường chi 
phối. Di thêm chừng nửa cây số thì gặp một cái tháp toàn 
bang đá xanh do vua A-Xà-Thé dựng lên dé thờ Xá lợi Đức 
Phật. Xa một đối nữa thì tới chùa Trúc Lâm (Veluvan) của 
vua Tàn-Bà-Sa dâng cho Tăng hội thuở trước, nhưng hiện 


30 


nay la mòt canh dòng không mông quạnh it người lai vãng. 
Đi một chặng nữa thì tới suôi Ôn Tuyền (7apoda), suối này 
do 10 cái mọi lớn bằng ống tre cho nước chảy ra nóng gân 
như nước sôi, Chánh phủ có cho cất nhiều buồng tắm cho 
dân chúng tùy tiện. Tôi cũng có vào tắm thấy trong mình 
khỏe khoắn lạ thường, tục truyền rằng suối này từ dưới đáy 
quả địa cầu chảy ngang qua địa ngục Đông Sôi 
(Lohakambhi) nên nước mới nóng nhu thế. Người bòn Xứ tin 
răng suôi này có thé chữa khói binh hoạn cho những ai xuống 
tám, nên chi hằng buổi có cả trăm người đến tám khỏi tốn 
kém chi. Tắm xong chúng tôi lại trèo qua chót núi Papphali 
Guhara là nơi mà Đại đức Ca-Diếp thường ngồi tham thiền 
khi trước, lúc Đại đức Ca-Diếp lâm bịnh, Đức Thế Tôn có 
ngự đến đây thuyết cho ngài nghe về bảy nhân sanh quả Bò 
dè (Sattasambojjanga). Trong động nhìn xuống thấy toàn là 
đồng ruộng mênh mông xanh tốt của xứ Ma-Kiệt-Đà 
(Magodha), khiến cho tôi sực nhớ lại trước kia, lúc di ngang 
qua chỗ này Đức Phật có day cho tôn giả Ananda nên cắt y 
theo hình thửa ruộng ấy, gọi là phước điền y mà bây giờ các 
nhà sư Nguyên Thủy còn mặc. 

Bữa sau chúng tôi đi viếng núi Kicchakuta là nơi trước kia 
Đức Phật thường ngự đến, dọc đường phái đoàn có ghé lại 
động Satta Panna Guha là chỗ hội của 500 vị đại A-la-hán 
do Ngài Ca-Diép chủ tọa sau khi Phát Niết-bàn 100 ngày | dé 
kết tập Tam Tang Pháp bảo làn thứ nhứt bằng khẩu truyền. 
Đi một đoạn nữa chúng tôi gặp những chân tường bằng gạch 
đã sụp dò và được người cho biết rang đó là ngục thất mà 
trước kia hoàng tử A-Xà-Thé vi nghe lời Dé-Bà-Dat-Da, nên 
dành giam hàm vua cha cho đến chết dé đoạt ngôi. Di lần tới 
thì gặp một cái bảo tháp thờ Xá lợi của Đức Phật tò do vua 


31 


A-Xà-Thé sáng tạo. Lúc 218 năm sau vua A Duc cho đào 
tháp đem Xá lợi ra rồi tạo thêm 84.000 thánh tháp khác cho 
dân chúng thờ phụng. Cách đây một đổi là cảnh rừng hoang 
nằm dưới chơn núi Kicchakuta mà trước kia là ngôi chùa 
Ajivakarama của vi đại thần Ajivaka dâng cho Đức Thé Tôn. 
Từ đây chúng tôi phải khó nhọc trèo núi hơn hai cây số mới 
tới chỗ Phật thường ngự hồi xưa, phía dưới có một cái động 
của đức Ananda dé hau Phật, phái đoàn lên tới nơi thì trời 
vừa xế bóng, chúng tôi đồng thành tâm đảnh lễ một ngôi tháp 
đã hư sập trên chót núi. Chỗ này trước kia Đức Thế Tôn có 
ngự đến thuyết pháp về Anadadiya Sutta? cho bốn vị Tứ Đại 
Thiên Vương nghe, xong lại chúng tôi trèo xuống viếng động 
của đức A-nan rồi vội vã trở về vì trời sắp tối, mà chỗ này là 
một cảnh hoang vu nguy hiểm, , nguói người vừa di vừa tụng 
kinh mãi gần 9 giờ đêm mới về tới nhà trọ. 


Sáng bữa sau chúng tôi lại đi viễng học đường (Nalanda) ở 
cách chùa hơn 10 cây số, phải đi tàu hỏa và lúc tới nơi mỗi 
người phải lay một cái vé giá 2 annas (chừng 6 cắc tiền ta) 
dé vào cổng. Chỗ này khi xưa nao là vô số tăng đường, trai 
đường nguy nga dò sò mà nay chỉ còn lại những đồng gạch 
đá vụn đã bị phong sương bao phủ trải qua một thời gian dày 
dặn. Trên một khu vực rộng lớn toàn là những chân tường 
dày lối 8, 9 tắc tây, lúc trở về tình cờ chúng tôi gặp một vị tỳ 
khưu và một vi sa di là người Anh nên dùng tiếng Anh dé 
giao thiệp, nhưng thấy ông ta bỡ ngỡ và nhờ một vị tỳ khưu 
cho biết rằng ông ấy là người Pháp tên Adam, trước kia làm 
kỹ sư tại sở hàng không Paris hơn tám năm. Vì ông nhận 
thức cuộc đời là khô nên qua An Độ xuất gia sa di hơn một 


5 Kinh này phải giảng cho hàng tứ chúng khi ở nơi thành nếu có sự ghê gớm 
phát sanh thì nên niệm ân đức Tam bảo thì khỏi sợ ngay. 


32 


tuần nay và còn đang học hỏi kinh luật dé thọ cụ túc giới 
theo luật tỳ khưu. Tôi liền nói tiếng Pháp thì ông hết sức 
mừng rỡ hỏi thăm về tôi, sau khi biết tôi là người Việt Nam 
ông lại càng thỏa thích vì tại đây ít khi gặp được một người 
biết tiếng Pháp dé trò chuyện, nhứt là bàn về Phật giáo, còn 
vi tỳ khưu là một cử nhơn văn chương người An xuất gia lay 
pháp danh là Kasyap. 


Viéng bò đề đạo tràng (Bodh Gaya)? 

Sáng hôm sau lúc 8 giờ phái đoàn lại từ giã thành Vương 
Xá dé sang xứ Uruvela cách xa 130 cây số chiêm bái Bò Dé 
Đạo Tràng là nơi Đức Phật Thích Ca đắc đạo, chúng tôi tới 
tỉnh Gaya rồi phải đi thêm 13 cây số nữa mới tới nơi. Hội 
Đại Bò Đề có xe hơi chực sẵn dé rước chúng tôi về nhà trọ 
ở cách Bodh Gaya chừng 150 thước, nhà trọ này do hội Đại 
Bò Đề sáng tạo coi rất rộng rãi mỹ thuật có thể chứa được 
nhiều du khách. Gần bên là một ngôi chùa Tây Tạng có 20 
nhà sư Đại Thừa ở tu, tôi vào chùa thấy vô số cốt Phật, thánh 
thần, trống kèn, chuông mò bé bón nhu các chùa ở xứ ta, xa 
đó chừng 500 thước là một ngôi chùa Trung Huê với vài vị 
sư, và cách xa 2 cây số nữa mới đến một ngôi chùa Nguyên 
Thủy do các người ở Miễn Điện ở để trông nom Bồ Đề tràng. 
Nói về bốn chỗ động tâm thì chỉ có Bồ Đề tràng là quan trọng 
hơn hết, vì chính tại chỗ này Đức Thích Ca đã đắc quả Chánh 
đăng Chánh giác và thường thuyết vè Tứ niệm xứ kinh (Sati 
Pathna Sutta), theo kinh giảng thì thuở trước tại xứ này phần 
đông đều hành theo pháp Tứ niệm xứ nên khỏi bị sa đọa và 


6 Bò Dé Đạo Tràng nghĩa là nơi Bò tát Si Dat Ta tĩnh tọa trường kỳ với chí 
nguyện đên khi nào đạt được quả Phật toàn giác thì Ngài mới chịu đứng dậy. 


33 


được sanh vè cõi trời sau khi thác. Nhưng hiện nay trái han 
hầu hết người bón xứ đều theo Hỏi giáo hay An Độ giáo, họ 
chặt cây bồ đề và đốt gốc rễ hết ba lần cốt ý làm tiêu diệt di 
tích của Phật giáo, tuy nhiên cây vẫn mọc như thường và bây 
giờ lớn khoảng hai ôm. Hơn nữa, họ tàn phá luôn cả một cái 
bảo tháp cao gần 50 thước do vua A Dục dựng lên hồi xưa 
và thỉnh thoảng lại tàn sát, đánh đập chư tăng ngoại quốc đến 
ở tu gần đó. Cách đây chừng máy chục năm có 4 nhà su Tích 
Lan đến ngụ trong một kiếng chùa gần đó, bị bọn Hồi giáo 
tuôn vào giết hết hai, ba vị, còn một vị bị trọng thương tròn 
thoát. Bò Dé tràng là một di tích tinh thần cao cả của dáng 
Cha lành mà chẳng có một người Ấn Độ nào để ý tới. 

Than ôi! Đã ngót 2.500 năm qua, xứ Ấn Độ bị thời gian thay 
đổi màu sắc nhiều lần, người trong xứ vì thời cuộc và hoàn 
cảnh nên phải chịu ảnh hưởng của ngoại đạo không nhỏ. 
Khởi đầu là một sự cưỡng bách tinh thàn do bon chinh phuc 
đem vào, nhung lan lần thành thói quen, các con cháu hiện 
nay đều giữ đạo của tổ tiên thuở trước như: Hồi giáo, Bà-la- 
môn giáo, Gia-tô giáo v.v... Rốt cuộc Phật giáo trên đất Ân 
phải điêu vong, một phan l6n do su tan sat pha hoai cua bon 
xâm lang Hồi giáo từ miền Trung Đông kéo sang từ lối thế 
kỷ thứ VIII sau Phật Niết-bàn. Hơn nữa, những kiểu mẫu 
chùa chiền và tổ chức Tăng già theo qui củ khiến cho giặc 
dễ nhận biết mà tàn sát phá hoại. Còn phái Bà-la-môn thì 
sống rời rạc không tô chức nên dễ trà trộn với thường dân 
đặng lánh nạn. Trạng thái vô thường của đạo Phật trên đất 
Ấn hiện nay không khác gì tình cảnh đạo Gia-tô, hội thánh 
căn bản thì ở tại thành Rome nhưng các thánh tích về đức 
Christ lại còn ở Jérusalem thuộc xứ Palestine giữa các quốc 
độ theo Hòi giáo. Có một điều khác nhau là các tín đồ nhà 


34 


Phật không hề dùng võ lực dé đoạt lại những thánh tích của 
Đức Thế Tôn, còn nhóm Gia-tô Âu châu trong những thế 
kyXIII, XIV, XV đã bao làn đem binh sang Palestine công 
phat bọn Hồi giáo và Do Thái dé đoạt các di tích của đức 
Christ, nhung các cuóc vién chinh déu thát bai và hao hon 
20 triệu sinh linh. 


Cách đây độ 60 năm ông Dhammapala người Tích Lan tới 
chiêm bái Bồ Đề tràng phát tâm cảm động vì cảnh điêu vong 
của Phật giáo nên có gang sáng lập ra hội Đại Bò Đề. Ông 
đã gặp biết bao trở ngại và phải nhờ tới sự can thiệp của 
Chánh phủ mãi tới ngày 28 Mai 1953 mới được thu hôi Bò 
Đề tràng vé cho các Phật tử thé giới và giao phó cho hội Dai 
Bò Đề trông giữ. 

Xa Đại Bồ Đề tràng chừng 200 thước thì tới sông Ni Liên 
(Nerañjara) nơi Đức Bồ tát xuống tắm trước khi thành đạo, 
trước kia nước dưới sông luôn luôn lưu thông tràn tới bờ vừa 
cho con quạ đậu trên đất chúi mỏ xuống uống được, nhưng 
hiện nay là một bãi cát trắng phau với vài dòng nước sâu tới 
đầu gối. Thật ra, luật vô thường đã làm cho bién can non mòn 
đến thế. Tôi cùng ít người trong phái đoàn lội qua sông rộng 
độ một cây số rưỡi, chỗ thì sâu, chỗ thì cạn, chỗ là bãi cát 
trói lên, mới qua tới xóm của nàng Sujata đã dâng cơm trộn 
sữa đê cho đức Bồ tát trước khi thành đạo. Trước kia xóm 
này rất phòn thanh nhưng nay chỉ còn có một trụ đá tro trọi 
dé làm dấu tích, lúc trở về vì trời nóng tôi liền thay y ra tắm 
thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. 


Chung quanh Bò Đề tràng có nhiều tháp nhỏ thờ các vị đại 
A-la-hán, trước cội Bồ đề có một cái bảo tọa bằng đá chạm 
trò khéo léo bé đài độ 2 thước rudi tây, bé ngang 1m50 do 
vua A Dục tạo ra để kỉ niệm nơi đức Thích Ca tĩnh tọa. Còn 


35 


cái bảo toa đầu tiên mà đức Chánh Biến Tri ngồi đắc đạo thì 
nay đã chìm sâu dưới quả địa cầu. 

Mỗi đêm tôi đều ra một nơi thanh vắng gần đó dé niệm kinh 
và cầu nguyện sự an vui cho tất cả chúng sanh, nhứt là các 
thiện tín có tâm trong sạch hộ độ tôi được đến chốn này. Vì 
gần tới tháng 11 nên tiết trời lạnh thấu xương, với bộ tam y 
mỏng manh tôi cũng ráng chống chọi với phong sương dè 
làm tròn bòn phận. 

Bỗng đâu tôi nhớ lại những lời đầu tiên của Đức Chánh Biến 
Tri khi vừa thành đạo như vay: “Anekajati samsaram, 
sandhavissam anibbissam, gahakaram gavesanto, dukkha 
jati punappunam. Gahakaraka ditthosi, puna geham na 
kahasi, sabbe te phasuka bhagga, gahakiitam visankhatam, 
visankharagatam | cittam, tanhanam | khayamajjhagati ". 
Nghĩa: “Khi Như Lai chưa thành bực Dai giác và dang tìm 
thợ cất nhà là cái tâm ái dục mà chưa gặp đặng, thì Như Lai 
phải chịu sanh tử luân hòi khổ não trong vô số kiếp. Này anh 
thợ cất nhà, nhưng bây giờ Như Lai bắt được người rồi. 
Người không sao dựng lại cái nhà ngũ uán của Nhu Lai được 
nữa. Vì sườn nhà là phiền não ta đã bẻ gãy, cái nóc là vô 
minh ta cũng phá tan, Nhu Lai đã đắc pháp “Vô vi Niét-bàn'. 


Viéng vườn Lộc Giả. 

Sáng hôm 15-11-1952 vào lúc 12 giờ trưa phái đoàn từ 
giã Bodhi Gaya dé sang vườn Lộc Giả (Isipatana 
Miggadayavana) thuộc xứ Bénarès cách xa chừng 220 cây 
số là nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên cho năm thầy 
Kiều Trần Như nghe, vườn Lộc Giả bây giờ lẫy tên mới là 
Sarnath ở cách thành Bénarès chừng 8 cây sò, tại đây có một 


36 


ngôi chùa làm toàn bằng đá câm thạch. Còn cé một tòa lầu 
hai tầng gồm lại có 64 cái phòng có cả dưỡng đường và đại 
học đường do vua thương mãi Birla cất cho Phật tử thập 
phương đến ngụ để học tập hoặc chiêm bái thánh tích. Gần 
đó có một bảo tháp cao độ 40 thước, châu vi 100 thước do 
vua A Dục dựng lên kỷ niệm nơi Đức Thé Tôn quay bánh xe 
pháp lần thứ nhứt và vô số Tăng đường đã sụp dò. 

Sử chép rằng một hôm no bọn Hói giáo vì ganh ghét sự phòn 
thạnh của đạo Phật nên cùng nhau âm mưu bao vây Tăng 
đường tàn sát hàng ngàn vi sư trong lúc các ngài đang thọ 
thực, chỉ có một số ít trốn khỏi. Ngoài ra, chúng lại tiêu hủy 
các tịnh thắt, trai đường và đập vỡ những kim thân Phật, cái 
thì gãy cô, sứt tay, bể mũi, gãy chân, mà hiện nay Chánh phủ 
Ấn cho sở khảo cô đem vào chưng trong bảo tàng viện rất 
lớn được cất gần nơi đó. 

Lúc viễng vườn Lộc Giả. Tôi có nhớ bài Phật ngôn như vay: 
“Evamme suttam ekam samayam bhagava bãränasTyam 
viharati Isipatane Migadaye tatra kho Bhagava 2 
vaggiye bhikkhü amantesi. Dve me bhikkhave anta 
pabbajitena na sevitabba katame dve? Yo cayam kamesu 
kamasukhallikanuyoko hino gamo pothujjaniko anariyo 
anatthasafihito yo cayam attakilamathanuyogo dukkho 
anariy anatthasafihito. Ete te kho bhikkhave ubho ante 
anupagamma majjhima patipada tathagatena 
abhisambuddha cakkhukarani  fianakarani  upasamaya 
abhifinaya sambodhaya nibbanaya samvattati. Katama ca sa 
bikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha 
cakkhukarant nanakarant upasamaya abhiññaya 
sambodhaya  nibbanaya  samvattati? Ayameva  ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam? Sammaditthi, 


37 


sammasankappo, sammavaca sammakammanto, 
sammaajivo, sammavayamo, sammasati, sammasamadhi. 
Ayam kho sa bhikkhave majjhima patipada tathagatena 
abhisambuddha ecakkhukarani  fianakarani  upasamaya 
abhiinaya sambodhaya nibbanaya. 

Nghĩa: Ta là Ananda đã nghe như vay: “Một thuở nọ đức 
Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả thuộc xứ Baranast. Lúc ay 
Ngài kêu năm anh em Kiều Trần Như mà thuyết rằng: này 
các thầy tỳ khưu, có hai điều thái quá mà bậc xuất gia cân 
phải xa lánh. Hai điều ay như thé nào? Một là đời sống luông 
tuòng theo ngũ dục, say mê trong ngũ dục, thật xấu xa thô bi 
thấp hèn vô ích. Hai là tư cách theo khó hanh, hành ha xác 
thán cho kiét qué, khóng thanh cao mà cüng cháng bó ích 
vào dau. Này các ty khuu Nhu Lai dà tim ra con duóng trung 
dao, khóng dün quá hay tháng quá theo hai cách ay. Nhò 
hành theo con duóng gitra mà Nhu Lai dà phát sanh trí tué 
diệt trừ phiền não thông khó làm cho thân tâm trở nén thanh 
tịnh. Mà con đường trung đạo ấy là như thế nào? Chính là 
Đạo bát chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm, chánh định. 
Này các tỳ khưu, nhờ hành theo con đường giữa ấy mà Như 
Lai phát sanh trí tuệ, thấu rõ ba tướng của vạn vật làm cho 
thân tâm yên lặng, đắc pháp thần thông, diệt trừ phiền não 
thống khổ”. 


Đi xa độ một cây sò, cô tháp xây toàn bằng gạch dé kỷ niệm 
chỗ Đức Phật gặp năm ông Kiều Trần Như lần đầu tiên. Tại 
đây nơi nhà trọ của hội Đại Bồ Đề có hai vị sư Tích Lan ở 
để duy trì Phật giáo. Chiêm bái xong, chúng tôi lại trở ra 
viếng thành Bénarès nằm dựa bờ sông Hing Hà. Thành này 
rất lâu đời và có một lịch sử vĩ đại nhứt về tôn giáo trong xứ 


38 


An Độ. Đây là nơi tự có chi kim đã nảy ra vô sò đạo giáo 
như: đạo Lõa thể, Khổ hạnh, Đa thần giáo và nhiều tông phái 
của Bà-la-môn giáo. Còn đạo Phật thì chỉ thạnh hành trong 
khi đức Nhu Lai giáng thé và phải suy vong sau khi một thời 
gian Ngài nhập diệt. Hiện nay, môi khi người khách để chơn 
vào xứ thì có cảm giác rằng mình đang ở giữa bầu không khí 
huyền bí lạ lùng. 
Về sông Hằng Hà, trong kinh giải rằng bè đài của nó tới 500 
do tuần (mỗi do tuần chừng 16 cây sô ngàn), bè ngang 1 do 
tuần và bè sâu cũng 1 do tuần. Người Ấn rất tin vào sự huyền 
bí của sông ay. Bây giờ sông đã cạn và hẹp nhỏ lại, nhưng 
dân sự vẫn tap nap xuống tám dé rửa tội rất đông. Trên bờ 
lúc nào cũng có cả trăm cả ngàn người chực săn thay phiên 
nhau xuống tam và có ban đủ thứ nhang đèn lễ vật dùng vào 
việc tế rửa tội. Người chết mà xác được rửa nước sông Hằng 
thì sẽ được nhiều phước lành. Thật hết sức dị đoan huyền bí 
làm cho con người hoang mang điên đảo không nhỏ. Nhưng 
cái đó chẳng riêng gi xứ An Độ. Sự tin tưởng vô căn cứ ây 
vẫn lan tràn khắp vũ trụ. Mà hé tà dao tán triển thì nhân loại 
càng thêm thống khổ vì không còn tin nơi cái nghiệp. Trong 
hồi đại chiến thứ nhüt, vì theo khoa phù thủy của lão 
Raspoutine mà Nga hoàng Nicolas III phải mất ngôi. Dân 
Nga ndi loạn tàn sát tất cả hoàng tộc rồi lập chánh thể Cộng 
sản cho tới nay. Bên Pháp còn có nhiều người đến Nhà thờ 
Đức Bà Notre Dame De Lourdes cầu nguyện cho khỏi bịnh 
tật. 
Hôm ấy, phái đoàn có mướn một chiếc ghe đưa theo dòng 
sông xem người bòn sứ tam rửa tội. Trên bờ rải rác có nhiều 
đống lửa tung khói mùi tanh khét. Đó là những xác chết được 
đem lên thiêu sau khi được rửa tội bằng nước sông Hằng. 


39 


Thiêu xong, than nhon lai dua ca tro tan xuống sông cho 
người chết được an vui. Trong khi ay, chúng tôi thấy một 
người am đứa bé vừa chết đem rửa tội để vào ghe đưa ra giữa 
sông, đoạn cột xác lại vào một tảng đá to xô ùm xuống nước. 
Làm vậy, thân quyến tin rằng đứa bé được sanh về cõi Thiên 
đàn. 

Thấy trời sap. tối, chúng tôi cho ghe vào bến rồi vè nhà trọ 
của hội Đại Bồ Đề an nghỉ. Lúc đi ngang qua các đường phố, 
chúng tôi có gặp một nhà tu lỏa thé dang ngói tràn truóng 
trước cửa chùa của họ. Đầu tóc rối bơm, râu ria xôm xoàm, 
mình thoa day tro và cứt bò. Người ấy đang ngồi lim dim, 
miệng tụng lầm thầm cái chi không biết và có năm, ba người 
xúm xít chung quanh để cầu ông ta ban phước lành cho. 


Den xứ Kusinara. 


Lúc 12 giờ trưa ngày 17-11-1952, phái đoàn rời khỏi 
Bénarès đặng sang xứ Kusinara, nơi Đức Phật nhập Niết-bàn 
cách xa 340 cây số (215 dặm Anh). Chúng tôi phải đi tàu hỏa 
hết 180 đặm mới tới ga Gorakhpur, rồi từ đây đi xe hơi 35 
dặm nữa mới tới Kusinara. Hai bên đường toàn là cảnh 
hoang vu, đồng khô cỏ cháy, cây cối u sâu còi cọc như còn 
mang lay một vết thương đau khổ về những giờ phút cuối 
cùng của đắng Chí tôn Chí thánh. 


Hiện nay chăng còn thành quách chi cả. Chỉ có một nhà tro 
với 5 vị sư Miễn Điện ở tu hành gần chỗ đức Thế Tôn nhập 
diệt. Ngoài ra, còn có một bảo tháp mà phía sau có một gian 
phóng dé che đậy nắng mưa cho một kim thân Phật tổ bằng 
đá, bề dài hơn 6 thước, nằm nghiêng mặt về hướng tây. 
Phòng này rất hẹp, đủ chỗ cho vài người vô thôi, nên sự lễ 


40 


bái không được thong thả. Sau khi lên nhang đèn va đảnh lè 
kim thân xong, tôi sực nhớ lại lời day cuối cùng của đức Như 
Lai trước khi nhập diệt “Handa dani bhikkhave 
amantayami vo vayadhamma sankhara appamadena 
sampadethati'. Ayam tathagatassa pacchima vaca”. Nghĩa: 
“Này các tỳ khưu, Như Lai cho các ngươi biết rằng những 
pháp hữu vi đều không bền vững. Vậy các ngươi chớ nên 
giải đãi và hãy mau chóng có gắng làm tròn phận sự của 
mình. Đây là lời đặn cuối cùng của Như Lai”. 

Lễ xong, chúng tôi đi quanh kim thân thấy có vô số báu vật 
và y bát của tín thí dâng cúng. Riêng tôi có mang theo một 
lá y mới do Thiện Tin Kim Biên dâng dé thay đổi trong lúc 
đi đường. Nhưng thấy cảnh động lòng, tôi thành tâm đem y 
ra đắp lên kim thân rồi cầu nguyện cho quả phước mau thành 
tựu đến các thí chủ. 

Rồi phái đoàn lại đi viếng nơi làm lễ trà tỳ kim thân Đức 
Phật ở trong thành vua Mala cách xa chừng 2 cây số. Đây 
cũng là một cánh đồng ruộng mênh mông chỉ còn trơ trọi có 
một bảo tháp đã sụp dò mà hội khảo cô đang đảo sâu xuống 
đáy đặng tìm các báu vật. Chúng tôi cũng lần mò vào tận 
trung tâm bảo tháp để chiêm ngưỡng. Gần bên tháp có một 
cây bồ đề kỷ niệm chỗ thiêu táng Đức Thế Tôn. Dưới cội cây 
có một vi sư người Tàu tu theo phái Đại Thừa đã hơn 25 năm 
và bây giờ ông được 50 tuổi. Nguyên trước kia, ông là con 
nhà phú giả, từ Trung Hoa qua chiêm bái mấy chỗ động tâm 
rồi phát đức tin trong sạch trở về từ biệt gia đình qua đây an 
dat tu hành. Ông có làm một cái lều nhỏ trên chan ba cây bò 
đề đặng ở tham thiền. Kế đó, chúng tôi đi xem một trụ đá kỷ 
niệm chỗ con rạch mà trước kia Đức Phật dạy tôn giả Ananda 
đi múc nước cho Ngài dùng trong khi đang bịnh kiết ly. 


41 


Nhà trọ nơi đây rất hẹp nên phái đoàn phải lên xe trở ra nhà 
ga cho kịp tàu hỏa. Tối hôm ây đi vê phía vườn Lumbini 
cách xa chừng 100 cây số, nơi đức Bồ tát giáng sanh trong 
kiếp chót. 


Viếng vườn Lumbini. 

Bữa 18-11-1952, lúc 7 giờ tối thì tàu hỏa rời khỏi ga 
Gurakhpur đi Nawatanwa cách xa đó lỗi 100 cây số. Lúc tới 
nơi, phái đoàn được vào nghỉ tại nhà trọ của hội Đại Bò Dé, 
trong ấy có một vị sư người Tích Lan coi sóc. 

Sáng hôm sau, cơm nước xong độ 10 giờ, chúng tôi đồng đi 
viếng vườn Lumbini ở xa ga Nawtanwa chừng 25 cây số. 
Đoạn đường này rất cam go vì không lưu thông đặng nên 
phải đi bộ hoặc cưỡi ngựa, hay là đi xe bò, mướn người võng 
tới giá rất mắc. Nhưng ai nấy đều thích đi bộ nên chỉ mướn 
theo vai người khiêng vác hành lý và vật thực thôi. Chỗ này 
đường sá quạnh hiu vắng vẻ nên vấn đề vật thực cần phải sắp 
đặt châu đáo hon các nơi khác dé phòng ngừa con bát trắc. 
Đi mãi hơn 6 giờ chiều mới tới nơi. Chúng tôi đi theo đường 
xe bò, lội theo bờ ruộng và băng qua ba con sông nước cạn 
tới bắp về. Nhờ hết mùa mưa nên chúng tôi băng qua sông 
rất dễ, thỉnh thoảng lại trải qua mây bãi cát trắng phau và 
những cánh đồng ruộng màu vàng ánh trong mùa lúa chín. 
Khi qua hết hai con sông thì ông trưởng phái đoàn cho biết 
rằng đã vào tới địa phận xứ Nepal (trước kia là xứ Ca-ti-la- 
vệ). Nhờ đồng trống nên khi còn 1 cây số thì đã thấy hai hòn 
núi rất cao, giữa có hai tòa tháp bằng gạch cách nhau chừng 
300 thước. Đó là ranh giới giữa hai xứ bên nội và bên ngoại 
của đức Bồ tát mà trước kia gọi là vườn Lumbini. Gần đó có 


42 


một nhà trọ rộng rãi do Chánh phủ Nepal tạo riêng cho 
những người đi chiêm bái nghỉ ngơi. Xứ này nằm dưới ngọn 
núi Hy Mã Lạp Sơn nên khí hậu lạnh lắm. 

Hôm ấy, phan thì đói và mệt mỏi nên ai nay đều nghỉ sớm. 
Còn tôi, vì cảm thích được may mắn đến nơi thánh địa nên 
không ngủ, lần mò ra ngoài đến một nơi bằng thắng gần 
thạch trụ kỷ niệm chỗ đức Bồ tát giáng sanh đặng ngôi niệm 
kinh. Mãi tới 11 giờ đêm, phần ở nơi trống trải tuyết lạnh 
thấu xương, phần tam y mỏng manh lại không chiếu không 
mèn nên phải trở về nhà trọ, thân tâm khoan khoái la thường. 
Tôi nhớ lại câu của đức Bồ tát giáng sanh đi bảy bước rồi 
ứng thinh lên nói rằng: “Aggohamasmi lokassa 
jetthohamasmi lokassa setthomasmi lokassa. Ayamantima 
jati natthi dani punabbhavo ”. Nghĩa: “Ta đây là cao thượng, 
là đàn anh, là một bực quý cao hơn tất cả chúng sanh trên thế 
gian. Kiếp này là kiếp chót của ta luôn cả cảnh giới để luân 
hồi cũng không còn nữa”. 

Sáng ra, chúng tôi lại đi xem xét tường tận thì gặp rất nhiều 
dấu vết của vô số tăng đường, trai đường hồi Phật giáo còn 
phòn thạnh mà nay chi là những đống gạch ngói ngôn ngang 
và chơn tường sụp dò. Nơi giữa cảnh điêu tàn hiu quanh ấy 
có một cây trụ đá lớn hơn một ôm, cao lối 5 thước do đức 
vua A Dục dựng lên cách đây hơn 2300 năm đặng kỷ niệm 
nơi đức Bồ tát giáng sanh. 

Viéng xong, phái doàn tró vé nhà tro lo sap dòt com nuóc. 
Nhán dip ay, tói trèo lèn gác trèn ngám xem phong cánh dày 
Hy Ma Lap Son có tiéng là hüng vi dep dé nhứt trên thé gian. 
Mòt lóp tuyét tráng dày luón bao phü vó số chót núi cao chọc 
trời, khiến người nhìn lâu có cảm giác rằng mình đang đứng 
trước một kỳ quan vĩ đại lạ thường không sao tưởng tượng 


43 


đặng. Từ nhà tro tới cánh rừng nằm dưới chơn núi cách xa 
60 cây số và từ đây phải đi thêm 150 cây số nữa mới tới núi. 
Tuy còn xa núi như thế mà trời lạnh đến nứt cả da. Theo kinh 
chép lại thì trên dãy Hy Mã Lạp Sơn có bốn cái hồ rộng lớn 
vô cùng, chứa nhiều báu vật. 


Viéng chùa Kỳ Viên (Jetavana). 

Qua ngày 21-11-1952, lúc 2 giờ trưa, phái đoàn rời khỏi 
ga Nawtanwa de sang xứ Savathi (Xá Vệ) cách xa chừng 160 
cây số dè viếng Kỳ Viên tịnh xá do vị trưởng giả Cấp Cô 
Độc đã xuất ra hết 540 triệu đồng vàng cat lên dè dâng cho 
Đức Phật. 


Khi tàu ngừng tại ga Balrampur thì vào độ nửa đêm, phải 
chờ tới sáng mới mướn xe đưa vô chùa còn xa chừng 16 cây 
SỐ. 

Cũng như mấy nơi thánh tích khác, đoạn đường này toàn là 
đồng bằng, cây cỏ xanh um vắng vẻ không có nhà cửa, xóm 
làng chi cả. Lúc đến nơi, chúng tôi thấy một đám rừng toàn 
là những cây cao thấp lớn nhỏ mọc xen kẽ giữa mấy đống 
gạch ngói và chơn tường sụp đồ của cảnh tịnh xá nguy nga 
đồ sộ nhứt trong thời kỳ Phật còn tại thế. Trước khi vô đến 
chùa, chúng tôi thấy hồ Bokkharani bây giờ đã cạn khô. 
Trước kia, ông Đề Bà Đạt Đa khi biết ăn năn về những hành 
vi ác độc của mình, định xuống hồ này tắm gội sạch sẽ đặng 
vào sam hối với Phật. Nhung khi di gần tới hồ thì bị đất né 
ra chôn sống. 

Đi một đổi nữa thì gặp một cây bò dè thật già ở trước cửa 
chùa. Có tích như vay: “Một hôm, có người bạch Phật nên 
làm cách nào dé cúng dường đức Nhu Lai bằng vật thực khi 


44 


Ngài vắng mặt. Ngài dạy nên cúng dường cây bò đề thì cũng 
được phước như bố thí đến Ngài vậy”. Người bòn xứ liền 
sang tận Bodh Gaya chiết một nhánh cây bồ đề cái đem về 
trồng trước cửa chùa mà hiện nay vẫn còn sóng nhưng đã còi 
cọc. Đây là cây bò đề lâu đời nhứt được trồng từ lúc đức Thế 
Tôn còn tại thế. Vào trong ranh chùa, vị trưởng phái đoàn 
chỉ cho chúng tôi những chỗ mà trước kia là cốc liêu của các 
vị đại A-la-hán: Angulimala, Xá Lợi Phất, Mục Kièn Liên, 
Ca Diếp, A Nan. Cái tịnh thất ở giữa là của Đức Phật, gần 
đó có một cái bảo tọa rất lớn mà trước kia Ngài thường ngự 
để thuyết pháp. Chắc chỗ này rộng lắm mới có thể chứa được 
cả muôn ngàn thính giả như trong kinh đã nói và trong chùa 
có ít nhứt là 500 vi ty khưu. 

Cách xa chùa Kỳ Viên chừng một cây số là kinh đô xứ 
Savatthi trước kia có dán cư nhiều nhứt xứ An Độ, lỗi 60 
triệu mà hết 50 triệu theo đạo Phật, còn bao nhiêu thì thuộc 
về các ngoai đạo. Nhưng đô thành huyén náo phón thanh ấy 
bây giờ trở nên một cảnh điêu tàn gần như bị thời gian che 
lap ít ai dé ý tới. 

Tôi đương suy nghĩ đâu đâu bỗng phái đoàn cho biết sắp hết 
giờ nên cần trở về nhà ga gap để đáp chuyến xe sang 
Lucknou cách xa 220 cây sô, rôi từ đây lên tàu hỏa đi thêm 
260 cây số nữa mới tới chỗ Đức Phật ngự trên cung trời Đạo 
Lợi thuyết pháp cho Phật mẫu nghe trong ba tháng hạ rồi trở 
xuống. Chỗ này hiện giờ chỉ còn một cây bò dè và một trụ 
đá do vua A Dục dựng lên làm kỷ niệm. Ngoài ra, lại có vô 
số chân tường sụp đồ ngói gạch ngòn ngang trong vùng ấy. 


Viéng đền thờ Birla ở Delhi. 


45 


Roi khỏi xứ Sangkassa, phái đoàn lại trở về nhà ga đặng 
đáp tàu hỏa sang Delhi, Thủ đô của xứ An Độ cách xa 310 
cây số. Tàu khởi hành lúc 7 giờ tối bữa 24-11-1952 đến 7 
gió sáng hôm sau, 25-11 mới tới noi. 


Kinh dò Delhi thật vô cùng rộng lớn, kiến trúc tối tân, dân 
số 161 6 triệu. Muốn đi xem khắp tỉnh thành, phi cơ phải bay 
đến 15 hoặc 20 phút. Tại đây có rất nhiều đền đài và có tích 
rất lâu đời. Hôm sau, phái đoàn được đi xem các cung điện 
của vua chúa thời xưa, xem tháp Kutab minar cao lỗi 75 
thước và huê viên kỷ niệm chỗ thiêu táng thánh Cam Địa 
(Gandhi). 

Sau cüng, chüng tói duoc vào xem mót đền thờ của dao Bà- 
la-môn do vua thương mãi Birla cất. Đền này thật vô cùng 
nguy nga dò sò, kiến trúc mỹ thuật tinh xảo không thua gì 
một đền vua. Trong ranh đền có nào là nhà trọ cho khách 
thập phương yên nghỉ, nào là thư viện cho người xem kinh 
đọc sách, nhà cho khách giải lao và nhiều cảnh vật tuyệt đẹp 
giúp tài liệu hữu ích cho các nhà nhiếp ảnh. Trong đền có 
quân lính canh gác khi vào người khách phải cởi giày, lột 
nón cho người giữ rồi lấy một cái thẻ để lúc ra về đổi lại. 
Đền thờ cất hai tầng. Tầng dưới để chứa báu vật và chia ra 
nhiều phóng dé kinh sách hoặc làm việc. Tầng trên dé thờ 
các vị thần. Có ba nóc cao voi. Cái giữa thờ đức Vishnou có 
nhiều tay, cái bên tả thờ đức Siva có nhiều đầu và cái bên 
hữu đức Krishna thói ống sáo. 


7 Có nhiều nơi thờ 3 vị Vishnou-Brahma-Siva đều là các vị thần do sự tưởng 
tượng tạo ra. Đức Brahma thân tạo tác ra vạn vật ở giữa, đức Vishnou thân bảo 
tôn vạn vật ở bên mặt và đức Siva thân hủy diệt van vật bên trái. 


46 


Vào lúc 11 giờ đêm phái đoàn từ gia Delhi di qua Agra ۵۵ 
đền Tajh Mahal cách xa gan 200 cây số là một kỳ quan vi 
đại kiến trúc theo Hồi giáo do vua Shah Jahan cho dựng lên 
gan mé sóng Yamuna cách đây độ 300 nam." Đền Tajh 
Mahal cất toàn bằng đá câm thạch trăng ráp lại, là một công 
trình tạo tác hết sức quan trọng trên đất Ấn Độ do hơn 20.000 
nhơn công xây dựng trong 17 năm trường, sở tốn không sao 
ké siết. 


Dự lễ an vị Xá lợi tại Sanchi. 

Tới bữa 27-11, lúc 7 giờ chúng tôi sang xứ Sanchi cách 

xa độ 455 cây số dự lễ an vị Xá lợi của hai vị đại A-la-hán 
Xá lợi Phất và Mục Kièn Liên. Sáng bữa 28-11 mới tới nơi 
và chúng tôi ở luôn 3 hôm tại đây chờ dự cuộc Hội nghị Phật 
giáo Quốc tế. 
Hai vị Xá lợi này do một nhà khảo cô người Anh tìm được 
trên núi Sanchi từ lâu đem về để tại bảo tàng viện Luân Đôn. 
Mãi đến khi An Độ được độc lập, Chánh phủ Anh mới giao 
lại cho hội Đại Bồ Đề, hội này cho dựng lên một bảo tháp 
trên núi Sanchi gần chỗ đào được và mới tô chức cuộc lễ an 
vị hôm nay. 


LỄ này được cử hành hết sức long trọng, có vô số đại diện 
quôc té dên dự và do hai vị thủ tướng Nehru (An Độ) va U 
Nu (Miên Điện) đên khai mạc. Chô hành lé trước kia chỉ là 


8 (2)Vua Shah Jahan cho xây đền Tajh Mahal dé thờ bà hoàng hậu yêu qui 
nhứt của ngài là Mounfaz Mahal thăng hà trong khi lâm bồn vào năm 1631. 

° (3)Vé van đề nhon công, có lẽ vua Shal Jahan cũng lạm dụng quyền thé ép 
bức dân chúng như vua Tần Thủy Hoàng xây Vạn lý trường thành mới làm 
xong việc đại sự như thế. 


47 


một khóm rừng nhờ su bảo trợ của Chánh phủ Bhopal mà 
nay trở nên một tỉnh thành phón thanh huyén náo có đến một 
triệu dân thuộc về nhiều nước trên thế giới. Có cả một cơ 
binh coi giữ trật tự, có máy điện, máy nước, may truyền 
thanh và luôn cả một hội chợ triển lãm về kỹ nghệ thương 
mãi trưng bày nhiều vật quí lạ trong xứ làm cho cuộc lễ thêm 
phần long trọng. Lúc này nhằm giữa mùa đông nên Chánh 
phủ có dạy che trại vải dành riêng cho khách thập phương 
tới dự. Khi phái đoàn Cao Mién doc diễn văn trên máy truyền 
thanh thì được các hội viên vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, vì 
xứ Cao Miên đã rộng rãi dâng cho quỹ tò chức lễ an vị một 
số tiền hon 50.000 rupies (chừng 250.000$ xứ ta) và 10 
thùng báu vật do bá tánh cúng dường trong lúc đức Xá lợi 
quang lâm đến kim thành. 

Trên một con đồi cao có một cái có tháp do vua A Dục cho 
xây đã trên 2.000 năm toàn bằng đá xanh ráp lại bề cao 
chừng 13 thước và bề kính độ 30 thước. Cách đó 80 thước 
có một bảo tháp do hội Đại Bò Dè sang tao kiến trúc theo 
kiểu tối tân tốn kém ngót 203.500 rupies (hon 1 triệu bạc ta). 


Tối hôm 30-1 1-1952 cuộc lễ an vị Xá lợi khởi hành, các viên 
quan quý chức và vô số tín đồ sắp hàng dài từ chân núi kéo 
lên. Người đi đầu là thủ tướng Miễn U Nu đội tháp Xá lợi 
đến trước cửa tháp. Tới đây thủ tướng An Néhru cắt dây khai 
mạc bảo tháp mới rồi tự mình nghinh tháp Xá lợi vào trong 
chuyên sang vị thượng tọa Vajiranana, một bác sĩ triết học 
kiêm chức chánh Chủ tịch hội Đại Bồ Đề Tích Lan. Ngài 
Vajiranana đón nghinh rồi đem an vị đức Xá lợi trên bảo 
đoàn. Chư tăng liền tụng kinh cung nghĩnh Xá lợi băng tiếng 
Pali nghe vang rèn trong khắp. vùng ấy, bấy nhiêu đó đủ 
chứng minh răng đã trải qua mây ngan năm mà ân đức cao 


48 


cả của hai vi đại A-la-hán Mục Kièn Liên và Xá Lợi Phất 
hãy còn ghi tạc trong trí não người đời. Chỉ với một chút 
xương tàn mà cũng kích thích mạnh mẽ đức tin và tâm nhiệt 
thành của khắp hàng Phật tử, huống hò là ân huệ vô lượng 
của Đức Thích Ca Mâu Ni? 


Viéng đông Ajanta. 

Vào bữa 1-12-1952 lúc 12 giờ trưa chúng tôi đáp tàu hỏa 
sang xứ Jalgoan ở xa chừng 400 cây số và tới 10 giờ sáng 
hôm sau thì tới nơi. Phái đoàn phải mướn autobus đi thêm 
60 cây số nữa mới tới động Ajanta, từ ga Jalgoan tới tỉnh 
thành Bombay còn xa chừng 420 cây số. 


Động Ajanta là một kỳ quan vĩ đại hiếm có trên thế gian, tất 
cả có 31 cái động kiến trúc liên tiếp nhau doc theo một day 
núi, do các vị quốc vương trước kia của Ấn Độ đã tạo ra dé 
ki niệm Phật giáo, có động lam đến một hoặc hai đời vua 
mới xong. Mỗi cái bề cao lối 14 thước, bề cao 8 hay 10 
thước, có cái làm đến hai tầng toàn là đục vào trong núi, 
cham tró rất công phu mỹ thuật không thé tưởng tượng dáng. 
Hiện nay có rất nhiều nhà khảo cổ Âu-Mỹ-Á đến tận nơi xem 
xét để kinh nghiệm về cách kiến trúc cham trò của động 
Ajanta. 


Trong động phần nhiêu tối đen lạnh lùng khiến cho du khách 
có cảm giác răng mình đang ở trong một cảnh hết sức uy 
nghiêm huyền diệu. Chánh phủ có làm tạm một cái máy điện 
cho các người đến chiêm bái hoặc các nhà khảo có mướn dé 
soi sáng bên trong, muốn xem rõ những hinh tượng cham trò 
trên vách đá, người khách phải dùng đèn pile và phải có phép 
của Chánh phủ mới được vào nhiếp ảnh thâu thập tài liệu. 


49 


Có vài cái động đã sụp dò vè phía mặt tiền, có cái lam chưa 
xong còn bỏ đở, công cuộc tạo tác rất công phu tốn kém, vì 
phải đục vào trong núi rồi lay đá vụn đem dò một nơi xa, 
không biết bao nhiêu năm mới rồi. 

Bấy nhiêu đó đủ chứng tỏ sự đúng đắn của câu phương ngôn 
Pháp “Muốn thì được”. Vì người đời mỗi khi có đức tin 
mạnh mẽ với một lý tưởng hoặc một chủ nghĩa nào rồi, thì 
dầu phải làm cho biển cạn non mòn họ cũng không nản chí. 


Viéng đông Ellora. 

Sau khi viếng xong động Ajanta phái đoàn lại trở vè nhà 

ga dé đáp xe lửa sang xứ Manmad bữa 2-12 lúc 10 giờ đêm. 
Từ nhà ga Manmad dên động Ellora còn xa 142 cây sô, 
chúng tôi phải sang qua xe lửa một lan và xe hơi một lan mới 
tỚI nƠI. 
Động này gồm lại 26 cái, kiến trúc cũng tương tợ như Ajanta 
nhưng không phải thuộc ve Phật giáo ma là do các tin đô Bà- 
la-môn giáo tạo ra đê kỉ niệm và thờ phụng các vị thân của 
họ. Có động đục từ dưới một trái núi phủng lên tới trên 
không, rat mỹ thuật dep dè, có khi hét 2, 3 đời vua mới làm 
xong một cái động. 

Đến tỉnh thành Bombay. 


Sáng chúa nhựt 4-12-1952, lúc 5 giờ mọi người lại khuân 
hành lý ra tàu hỏa dé viếng tỉnh thành Bombay. Đây là một 
đô thị đẹp nhứt của xứ An Độ được dựng dọc theo bò biển 
Oman, bè dai tới 3, 4 chục cây sò, dân cư hơn 5 triệu. Tại 
đây có rất nhiều dèn tháp thuộc vé các dao giáo khác nhau 
và có một nhà trọ của hội Đại Bò Pè, toàn dân trong xứ đều 


50 


theo Hồi giáo hoặc Bà-la-môn giáo chớ chăng mấy ai mộ 
đạo Phật. Xa nhà ga chừng một cây số có một ngôi chùa tên 
la Mahajana Vihara do hội Đại Bò Đề sáng tạo dé tìm cách 
hoằng dương chánh pháp. 

Bữa 6-12 phái đoàn lại rời khỏi Bombay đặng trở về Madras 
cách xa 1.400 cây số, vì dọc đường không có Phật tích nên 
tàu chạy luôn 2 đêm 1 ngày mới tới nơi vao lúc 6 giờ sáng 
hôm 8-12. Đến đây là kết thúc cuộc hành trình vòng quanh 
xứ Ấn Độ, phái đoàn phải ở lại vài hôm đợi chuyến phi cơ 
về Colombo. 


6. Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 


Về đến Colombo tôi cũng luôn luôn cô gang nghiên cứu 
học hỏi kinh luật đến giáp năm. Khi gần về xứ, muốn đáp lại 
đức tin trong sạch của chư thiện tín Việt Nam ở Saigon và 
Kim Biên đã hy sanh công của rất nhiều vào công cuộc xuất 
dương sang xứ Phật, tôi tìm cách yêu cầu các vị giáo tông 
thuộc nhiều phái ở Tích Lan, đặng thính một hòn ngọc Xá 
lợi của Đức Phật Tổ về xứ cho hàng tứ chúng phụng thờ 
chiêm bái. Tôi phải vận động nhiều nơi vì nếu chỗ này không 
được thì còn chỗ khác. Nhưng phước thay! Còn vài ba hôm 
nữa lên đường thì có đức Giáo tông Vipassi thuộc phái Siam 
Nikaya hién cho một hòn ngọc đức Phật tổ bằng cỡ hột gạo. 
Tôi rất thỏa thích về sự kết quả ấy nhưng bỗng đâu dip may 
đưa đến dồn dập bát ngờ, khi còn một ngày nữa hồi hương 
tôi được vị thượng tọa phái Ramañña Nikaya pháp danh là 
Gunasiri trụ trì chùa Mirissa đánh điện van cho tôi hay Ngài 
sẽ hién cho một viên ngọc Xá lợi Đức Phật tô nhỏ cỡ hột mè, 
chùa Ngài ở xa Colombo chừng 150 cây số. 


51 


Ceylon Télegram 

Nagathero 174 dématagoda road maradana 
Bringing relic prepare casket 

Gurnasiri from mirissa. 


Nghĩa: Sửa soạn tháp tôi dem Xá lợi biếu. 


Trước kia tôi cũng có yêu cầu Đại đức Narada thuộc phái 
Amapura Nikaya Bauy cho một đức Xá lợi đem về xứ Việt 
Nam cho hàng tứ chúng thờ phụng, vì trong xứ ta chăng có 
nơi nào thờ Xá lợi cả. Trái lại trên đảo Tích Lan, trong dip 
đi viếng mấy nơi thánh tích tôi gặp rất nhiều tháp thờ Xá lợi 
được dựng lên khắp nơi cho các tín đồ chiêm bái, nhứt là bảo 
tháp Maha Cetiya tại tỉnh Anuradhapura luôn luôn có hàng 
trăm hàng ngàn người tới lui tap nap để cúng dường Xá lợi. 
May thay, khi gần về xứ Đại đức Narada lại cho tôi hay rằng 
Ngài mới thỉnh được hai vị Xá lợi Đức Phật tò nơi chùa 
Kosgoda do vi thượng tọa Siri Sumanarevata Nayaka Thera 
thỉnh từ An Độ đã lâu đời. Qui giá hơn nữa là Đại đức Narada 
được người thính sang Tân-Gia-Ba truyền bá Chánh pháp. 
Thừa dịp ay, tôi yêu cầu Ngài tiện đường sang viếng Việt 
Nam trước dé tìm cách củng có nén móng Phật giáo Nguyên 
Thủy, sau nữa, mang ngọc Xá lợi sang biếu. Như vậy, cuộc 
lễ cung nghinh sẽ được chánh thức và thêm phàn long trọng 
hơn là tự tôi thỉnh vè. 

Trong khi sang viếng Đông Dương nhằm lúc hạ tuần tháng 
sáu 1953 dương lịch, Đại đức Narada có hiến cho nhóm 
PGNT Kỳ Viên một vị Xá lợi, một vị nữa cho đức Từ cung 
Hoàng thái hậu dè riêng cho Phật giáo Đại thừa toàn quốc 
Việt Nam. Ngài cũng hién một hột Xá lợi khác cho xứ Cao 


52 


Miên mà trước kia Ngài có đến ở hoang Pháp trong một thời 
gian. 
Khi gan trở vè xứ đức Phó Giáo tông phái Siam Nikaya tại 
Kandy Tích Lan có biếu cho ngọc Xá lợi của Đức Phật Tê 
Thich Ca cò bang hột gạo (vi tôi có yêu cầu Ngài trước) hiện 
nay Ngọc Xá ly ấy đương để thờ tại chùa Roka-Kandal 
Kratié. 
Luc đúng một năm, tôi lo giấy tờ về xứ cho kip dự lễ cung 
nghinh Xá lợi được cử hành trọng thé tại chùa Kỳ Viên tự 
vào những ngày 21-22-23 tháng 6 năm 1953 và bắt đầu hoạt 
động làm cho Phật giáo chánh truyền mau tán triển trên đất 
Việt. 
— CHUNG — 

T.B. Do quả phước thanh cao của sự “Hành trình sang xứ 
Phật” chiêm bái 4 chỗ động tâm và các nơi thánh tích khác. 
Tôi xin hồi hướng phần phước thanh cao này cho thân phụ 
đã hóa vãng và mẫu thân còn hiện tiền xin cho các vị ân nhân 
ay hằng được sự an vui. Và cũng xin hồi hướng cho tất cả 
chư thiện tín các nơi nhứt là Cần Ché hết lòng hộ độ tôi về 
nên tài chánh trong cuộc xuất đương được thành tựu mỹ mãn, 
luôn cả chư thiện tín hảo tâm xuất của cải ra dè in cuòn ký 
sự này. Xin cho các vi ké trên đây hoan hy thọ lãnh phước 
báu này và xin cho hằng được sự an vui vĩnh viễn. 

DD. Naga Thera 


53 


xé 1‏ ور 


63RD 1 
MAHA BODHI PILG?*4 PARTY 


MADRAS Ath. NOVEMBER 1952. 


tia 


Sade va -Ô us مها نله‎ De came Su خی‎ 4x {để 
BA = MAC = ua ` 


log uy eunore3) Ø41 80 † cêp enu» JON. ua) nag ad 


"6g uy nx pq un tp urap mud YA YAYJ nog GG 


saw 
(eyebeley) ywey ex Buena re jug Bu wey dj say Buòp sena uoys ang ad 


55 


(0g uy Bun) Duen gp 9g sèl و۱۱۴‎ I^ 20» e^ JÓL ex oui deu 
e] 2l 


"FIO 397 bna ve uen nep uer uen| deyd uanu» yêu 4 ANG LOU uera & dieu 


en uóqu Duw oui usd 


56 


"ejeujsmy Guru fèl ueq-131u déuu iud ورد‎ ru Wan Ay deu 


‘og uy) yueyi ex buona upb 
Wangi waya ap NOU Buoni des] e3 ga ou» 'eunSseudeg 0 


NS | i 


(ÒG ty] que ex 


BUANA qe [eueAnjoA) wen 3/114 enyo en vey nai que» 
-——— ۱ = 
Ca van P P 


BO, Narada và BO, fiu Chan 
trước chữa Vajirarama (Colombo) Tích Lan. 


Tháp thở xương tran But Phật tai Seruvela (Tịch Lan]. 


57 


Thạch: động chỗ kết tap Tam tang lån VI 
tại Alukavihara (Tích Lan). 


BEBU Chọn và nhà su My trước chúa Sheew Dagoen đMiền Điện | 


58 


90, 8ủu Chon đang tiếp lãnh Xá hy 
đức Phát Té do DO .Vipassi 
:Phó giáo tóng phái Siamnikaya tại Kandy 

Tích Lan- trao cho. 


YA 
باس‎ V. LAT en b a = 
DD. Büu Chon và hai nhà su ngudi Duc. 


BO, Bửu Chan va hai nhà su ngudi Anh và My 
chụp trong rung Dodanduwa {Tích Lan]. 


`... 


59 


za 


Bản dò Du lịch Hành trình sang xứ Phật 


Ỷ 


Ji 
ha 


| 
D ERS ۱ 
TUN 

ib 


| 


ya E 


60 


MAIKWAY ........ ten 
ar Sem) macra.. O 


GUIDE MAR! 


~ 
œ 
a 
z 
z 
2 
E 
=> 
= 


PARAKRAMA ` 


SAMUDRA «Zò - // 
TOURIST INN TE ` 


(REST nouse, 
DI | 
nt ` 
ki PAN 


on or PALIKRAMA 


gui 
awena 7 A ۱ TOURMT RUREAU 


